Hướng Đạo Việt Nam: Tám Mươi Lâm Nâm 
Tương Lai Rạng Rờ: Đẹp Tựa Tráng Rằm 
Thế Hệ Trước Sau: Nắm Tay Cùng Bước 
Điều Luật Lời Hứa: Nhớ Mai Trong Tâm 

Phong Châu 



2 



Hợp quần là sức mạnh 



Các em HĐS của chúng ta có thể không biết "Câu chuyện bó đũa" vì chương 
trình học ngày nay không còn dùng các sách "Quốc văn giáo khoa thư", 
nhưng các Trưởng thì không thể nào quên: Nếu tách riêng từng chiếc đũa 
thì bất kỳ ai cũng có thể bẻ gãy dễ dàng, nhưng nếu buộc chung thành một 
bó thì các lực sĩ cũng không thể bẻ gãy được. 

Trong thập kỷ 80 của Thế kỷ trước, mọi hội họp đông người phải có 
phép, ACE phải phân chia thành từng nhóm nhỏ để dễ bề sinh hoạt. 

Nay đất nước đã an bình, mọi sinh hoạt được cởi mở, việc xuất 
ngoại Họp bạn với các nước trong vùng Á Châu Thái Bình Dương cũng dễ 
dàng còn hơn trước 1975. Mỗi Chủ nhật các HĐS hội họp ở các công viên 
giữa lòng thành phố cũng không còn bị làm "khó dễ"... Đây chính là lúc 
chúng ta cùng ngồi lại với nhau thành một khối "Huynh Đệ nhất gia". 

Bạn bè HĐ trong khu vực AC/TBD cũng mong muốn chúng ta sớm 
hội nhập Đại gia đình HĐTG, nên APR và ASARC đã khuyên khích chúng ta 
soạn Hiến Chương (Quy trình) phù hợp với HĐTG (WOSM) để xin Chính phủ 
công nhận. 

Trên các báo chí, cơ quan ngôn luận của Bộ Giáo dục & Đào tạo 
cũng nhắc nhở đến Phương pháp Giáo dục của Hướng Đạo còn rất cần để 
rèn luyện Thanh - Thiếu - Niên... mà trong số GVMD 15 này có trích đăng 
vài bài... 

Đoàn tàu "Hội nhập" đang khởi động, xin đừng có ai thọc gậy vào 
bánh xe, mà nên góp sức để đẩy nhanh tiến độ. 

Mong mọi người, mọi nhóm góp sức cho Toán công tác (Taskíorce) 
hoàn thành công tác một cách tốt đẹp. 

Hãy chứng tỏ cho APR & ASARC thấy rằng HĐVN không còn chia rẽ 
bằng cách chúng ta Chào mừng kỷ niệm 85 năm HĐVN trong 1 Trại Họp 
bạn Toàn quốc sẽ tổ chức trong mùa hè này, nếu chưa tiện xen kẽ nhau cho 
thân mật thì mỗi nhóm một khu tự quản... nhưng chào cờ và trình diễn văn 
nghệ chung để giao lưu.... mỗi đơn vị một vẻ đặc sắc tỏ ra "trăm hoa đua 
nở". 

Hãy cùng vun quén cho tình Huynh Đệ mỗi ngày càng bền vững. 
Tình huynh đệ càng nồng thắm thì Phong trào Hướng Đạo càng phát triển. 

GVMD 



4 




Phân hóa & Hội nhập 



Sư tử Đảm đương 

Cuối năm 2005 & đầu năm 2006, trong dịp Họp bạn lần thứ 25 
của Vùng Á Châu - Thái Bình Dương (25 th Asia Regional Jamboree) tại 
Thái Lan, có 2 phái đoàn HĐVN tham dự... nhưng khi nhập trại thì 2 
phái đoàn xin ở 2 nơi và sinh hoạt riêng biệt... vì vậy APR và Ban Tổ 
chức Trại Họp bạn thấy được sự mất đoàn kết trong nội bộ HĐVN, do 
đó Trưởng Abdullah Rasheed - Giám đốc Vùng Á Châu/Thái Bình 
Dương & Trưởng Eric Khoo - Chủ tịch Vùng AC-TBD mời Trưởng 
Habibul Alam - đại diện UB.HĐTG, triệu tập đại diện 2 nhóm HĐVN 
họp để hòa giải và đạt được thỏa thuận chung ghi trong bản 
Memorandum of Undertanding ký ngày 1 tháng 1 năm 2006 giữa đại 
diện 2 nhóm là Trưởng Phạm Thanh Hiệp (đại diện nhóm Liên Tỉnh 
Thành) &Trưởng Phạm Quang Thùỵ(đại diện nhóm Liên Ngành). 

Sự kiện này đã làm cho các Lão Trưởng phiền trách tại sao để 
cho người ngoài nhận thấy sự chia rẽ nội bộ làm mất thể diện của 
HĐVNI! 

Một thời gian sau đó, theo như hứa hẹn trong bản 
Memorandum, APR định tổ chức một Khóa Huấn luyện ALT dành cho 
các Trưởng HLcủa 2 nhóm. 

Khí nhận được thông báo, cả hai nhóm đều chuẩn bị gửi Khóa 
sính tham dự. 

Một sáng Chủ nhật (lâu quá tôi không nhớ rõ ngày), nhận 
được điện thoại của Trưởng Tiến Lộc, thông báo với tôi Nhóm Liên 
Ngành vừa họp và quyết định mời Sư tử Đảm đương làm Điều hợp 
viên (Coordinator) để đại diện cả 2 nhóm lập danh sách khóa sinh 
tham dự chung cho toàn đoàn của HĐVN (Trưởng Lộc mở loa lớn cho 
tôi nghe tiếng lao xao của buổi họp, có lẽ đang diễn ra ở Hội trường 
của Nhà thờ Xóm Chiếu để tôi biết đó là quyết định chung của Nhóm 
Liên Ngành). 

Tôi nhận lời và về Saigòn, mời Trưởng Hiệp và Trưởng Thùy 
đến nhà của Tôn Thất Hùng ở Gò Vấp để bàn việc lập danh sách khóa 
sinh tham dự. Trong lần gặp gỡ mọi người đều vui vẻ, thỏa thuận điều 



5 




kiện đề cử khóa sinh phải có Bằng Rừng, ghi đầy đủ chi tiết năm sinh, 
trình độ văn hóa, địa chỉ liên lạc... Tôi đưa cho 2 Trưởng Đại diện mỗi 
người 1 bản Tài liệu huấn luyện Khóa ALT của APR mà trước kia 
Trưởng Kim Kỵu Young đã gửi cho và tôi đã dịch sang Việt ngữ để mỗi 
nhóm photocopy phân phối cho các khóa sinh của mình. Mọi người 
đều vui vẻ và giao ước ngày nộp danh sách để Tôi tổng hợp thành 1 
bản. 

Đến ngày hẹn, tôi chỉ nhận được bản danh sách của nhóm 
Liên Tỉnh Thành, còn của Nhóm Liên Ngành thì chẳng thấy tăm hơi... 
Tìm hiểu thì có người bảo bên Liên Ngành ngại đưa danh sách chi tiết 
sợ chính quyền biết rồi theo dõi... có người lại bảo vì Trưởng Lược 
muốn ký tên vào bản danh sách tổng hợp để gửi đi nhưng tôi không 
đồng ý và bảo rằng Trưởng Lược chỉ được ký trong bản danh sách của 
Liên Ngành đưa lên mà thôi (vì 2 nhóm không ai chịu ai nên mới nhờ 
SưtửĐảm đương làm Điều HỢp Viên để trung gian giữa 2 nhóm, làm 
sao để Trưởng Lược ký được!). 

Bởi nhóm Liên Ngành không cử người tham dự nên APR 
không tổ chức khóa ALT... đã lỡ vận động một số người tham dự nên 
nhóm Liên Tỉnh Thành tuyển mộ thêm người và mượn Trại Trường của 
HĐ Thái Lan để tự mở Khóa cho nhóm mình. 

Thế là liên minh bất thành, từ đó Tôi không trực tiếp tham gia 
sinh hoạt với bất kỳ nhóm nào... chỉ giữ tình Huynh Đệ HĐ với mọi 
người... vì thế năm 2007, kỷ niệm 100 năm Hướng Đạo Thế giới, tôi 
được mời tham dự cả 3 Trại Họp bạn: Họp bạn của GHX tại Biên Hòa, 
Họp bạn của Liên Tỉnh Thành tại khu Du lịch Hồ Cốc & Trại Họp bạn 
của Liên Ngành tại Khu du lịch Kỳ Vân... trong sô' đó thì Trại Họp bạn ở 
Hồ Cốc là hoành tráng hơn cả nhờ sự hỗ trợ của các Mạnh Thường 
Quân & nhiều Thân hào, nhân sĩ đương thời nên an ninh được bảo 
đảm, không có sự cố gì xảy ra. 

Đến kỳ Họp bạn lần 26 của APR tổ chức tại Makiling 
(Philippines) từ 28 tháng 12/2009 đến 03/01/2010, 2 phái đoàn HĐLN 
8i HĐLTT đều đăng ký tham gia. Nhóm Liên Ngành đến trước 1 ngày, 
được Ban Tổ chức THB phân chia đất trại chung cho cả 2 đoàn của 
HĐVN... nhưng khi Nhóm Liên Tỉnh Thành đến thì nửa phần đất trại 
không đủ chỗ cho ACE căng lều và khu vực triển lãm khá quy mô mà 
họ đã mang theo, do đó Ban Quản trại lại cấp cho nhóm Liên Tỉnh 
Thành một khu vực khác gần Quảng Trường trung tâm nên khách 



6 



tham quan rất đông vì có khu triển lãm hoành tráng, có panô lớn để 
cho quan khách ký tên lưu niệm, có những cuốn sổ tay để làm tặng 
phẩm, phu nhân Trưởng Hiệp thì viết thư pháp tên của mỗi người nếu 
có yêu cầu... 

Tôi đi cùng chuyến bay với nhóm Liên Ngành, nhưng là khách 
mời nên không ở trong tiểu trại của bất kỳ nhóm nào, mà trọ ở một 
Bungaloo cạnh hồ bơi của Makiling, từ đó thuận tiện đến thăm cả hai 
nơi cắm trại của Liên Ngành và của Liên Tỉnh Thành. 

Trong thời gian Trại, Ban Lãnh đạo APR lại mời 2 nhóm họp 
chung để nhắc nhở thực hiện bản Memorandum đã ký kết 4 năm 
trước. Tôi không tham dự, tránh khỏi buồn lòng khi để người ngoài 
giải quyết chuyện nội bộ của HĐVN... Nghe đâu các Tham dự viên của 
cả 2 nhóm đều hăng hái tham gia góp ý, có Trưởng Nguyễn Duy 
Thông làm thông dịch viên thay vì lần trước là Trưởng Hoàng Thị Lý. 

Công bằng mà nói thì nhóm Liên Tỉnh Thành rất khôn khéo 
trong việc "đối ngoại", bất kỳ các Hội nghị lớn trong khu vực, các cuộc 
Họp bạn Quốc gia của các nước thuộc APR từ Thái Lan, Malaysia, 
Indonesia, Singapore, Philippines, Japan, Korea... đều có HĐ Liên Tỉnh 
Thành tham dự nên quen tổ chức, có sẵn tư liệu - hình ảnh để trưng 
bày, tập sẵn văn nghệ để trình diễn, có quà tặng để giao lưu... thành 
thử được nhiều Hội HĐ bạn trong khu vực biết đến... Nếu sau này tái 
lập HĐVN thì việc tổ chức tham dự Họp bạn ở Hải ngoại giao cho Liên 
Tỉnh Thành đảm trách sẽ thành công vượt bực vì ngoài nội lực sẵn có 
của LTT cọng thêm sự góp sức của các nhóm khác thì phái đoàn 
HĐVN sẽ càng nổi trội. 

Ngay khi đang viết bài này (07.04.15) trên Ipad của tôi báo có 
email gửi tới, bật lên thì thấy hình ảnh phái đoàn LTT tham dựTrại Họp 
bạn Quốc gia lần thứ 20 của HĐ Thái Lan, chụp ngày 04 và 
06/04/2015. Nhờ tích cực tham dựTrại Họp bạn của các Hội HĐ trong 
khu vực... nên APR biết và liên lạc thường xuyên với Trưởng Hiệp (LTT) 
và Trưởng Tuấn nhóm LN mà ít biết đến các nhóm khác thì cũng 
không lấy gì làm lạ... tuy rằng họ cũng biết ngoài 2 nhóm trên còn 
nhiều nhóm nữa nhưng không có địa chỉ để liên lạc trực tiếp thành 
thử phải nhờ 2 nhóm LN & LTT thông báo giùm và mời họp để tham 
gia ý kiến, cùng ngồi lại với nhau thành một Hội HĐQG (NSO) duy 
nhất để xin chính phủ cho phép sinh hoạt và WOSM công nhận là 
thành viên trong Đại gia đình Hướng Đạo Thế giới mà chúng ta đã 



7 



từng được công nhận từ 1957. 

Chúng ta thường tự ái mà bảo rằng "Chuyện trong nhà hãy để 
nội bộ tự giải quyết với nhau", nhưng đã gần 10 năm qua rồi mà ACE 
chúng ta vẫn chưa chịu ngồi lại với nhau. Vì tình huynh đệ HĐ mà APR 
và ASARC bỏ công tốn của để qua đây dàn xếp bầu ra một Toán Công 
Tác (Task Force) với chương trình "bảy bước đến Thành công"... - 
chúng ta phải ghi nhận thiện chí của họ. 

Đây là lân thứ 3 mà APR họp chung với chúng ta. Cha Ông 
chúng ta thường có câu "Sự bất quá tam", thiện chí của bạn bè cũng 
có hạn... Nên tất cả ACE trong các nhóm hãy noi gương Trưởng Trần 
Văn HỢp và GHX theo tinh thần phát biểu sau đây: 

"Chúng ta cùng tự giác nhận khuyết điểm, sẵn sàng sửa 
chữa những sai trái do chính chúng ta đã gây ra trong quá khứ, 
để cùng nhau bắt tay vào công cuộc phục hồi sinh hoạt Hội 
Hướng Đạo của chúng ta. 

HỘI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM CỦA CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC 
CÁC LÃO TRƯỞNG BỎ NHIÊU CÔNG sức XÂY DựNG VÀ PHAT 
TRIỂN, BẢO TỒN CHO CHÚNG TA ĐẾN NGÀY NAY. 

Hãy quên đi những quá khứ sai lầm. 

Hãy tha thứ cho nhau những sai trái. 

Hãy cùng nhau sinh hoạt HIỆP NHẤT trong một Hội 
Hướng Đạo Việt Nam. 







\ 






1930 I 2015 



/ 



8 



Cuộc đời binh nghiệp của BP 
Hai cuộc đời của vị anh hùng 



BBT- Trong dịp lễ sinh nhật thứ 100 của Tr. Nguyễn Thúc 
Tuân, Sư Tử Đảm Đương đã gửi tặng cuốn "The two lives ofa Hero" 
nên hơn 3 năm qua, Tr. Nguyễn Thúc Tuân đã nghiền ngẫm và trích 
dịch để gửi tặng Nội san GVMD. 

ACE HĐVN rất mừng vì thay Trưởng Lão SƠN CA NGOÀI TRỜI 
vẫn còn minh mẫn và luôn gán bó với Phong trào HĐ 

Thi vào quân đội Hoàng gia Anh quốc, BP đứng thứ 5 trong 
718 thí sinh trúng tuyển. 

Vào ngày 30/10/1876, BP từ giã Anh quốc trên tàu Serapis tại 
hải cảng Portsmouth qua Ân Độ làm một sĩ quan tập sự. Tàu Serapis 
cập hải cảng Bombay. 

Sau một thời gian ngắn, BP được thăng cấp trung úy rồi theo 
đơn vị qua châu Phi, lúc đang có nội loạn của quân Boers. 

BP đã được trao nhiều nhiệm vụ và phục vụ tại nhiều nơi. 
Nhưng ở đâu BP cũng đã sớm nổi tiếng và được mến phục về thông 
minh, lanh trí, sáng tạo về kịch, diễn xuất, trò chơi giải trí, ca hát trong 
các buổi họp và óc phiêu lưu khám phá thiên nhiên bất chấp xa xôi, 
nguy hiểm. 

Vào một buổi sáng, một công điện hỏa tốc báo có cuộc nổi 
dậy tại miền Zulu của tù trưởng Dinizulu với trợ lực của quân Boers. 
Nhưng sau vì thất thế, thiếu quân lực, Dínízulu phải cầu viện quân đội 
Anh quốc, rồi sau lại phản bội. Trong lúc quân đội Anh quốc truy tìm 
quân địch tẩu thoát, BP khi vào đến chỗ quân Dinizulu trú quân, BP đã 
tìm thấy vũ khí và một chuỗi hạt gỗ mà một tù trưởng thường mang. 

Lại đến cuộc nổi loạn của quân Mactabele. Lúc này BP đã 
mang lon đại tá. BP trở về Anh quốc với trung đoàn của mình. Sau 
được lệnh trở lại Ân Độ để đối mặt với những cuộc nổi loạn. BP đã 
chiến thắng những trận đánh lớn nhưng lại phải đối phó với chiến 
tranh du kích. Nhưng BP cũng đã ổn định được tình hình để vào ngày 
6/5/1899 BP cùng trung đoàn trở về Anh quốc. 



9 




về thăm nhà được vài tuần lại phải trở lại với cuộc chiến chống 
quân Boers và trấn giữ thành Maíeking là nhiệm vụ chính và cực kỳ 
quan trọng. Mateking đã được bảo vệ với những hệ thống mìn dày 
dặc. Đối với quân Boers, Mateking là một cái gai cần phải nhổ bỏ, 
ngày đêm chúng tìm đủ mọi cách đưa quân lấn chiếm và pháo kích dữ 
dội gây thương vong cũng đã nhiều nhưng với lòng tin tưởng vào BP 
nên dân chúng vẫn chịu đựng: trong hoàn cảnh này, BP chưa đêm nào 
ngủ được. Nhưng đêm nay BP cũng cố nhắm mắt. Vào lúc 3 giờ sáng 
của ngày 17/5, một thông tín viên từ đoàn quân cứu viên đến báo tin. 
BP thức dậy, vội vàng mặc quân phục và vui mừng thấy một đoàn 
quân tiến vào. 

Sau 217 ngày bị bao vây, Mateking đã được giữ vững an toàn 
và tin tức thắng lợi đã làm cho thủ đô London vui mừng chào đón 
chiến thắng vô cùng nồng nhiệt. Vào ngày 6/5/1907, BP trao nhiệm 
vụ cho người kế nghiệp. Vào 5/5/1902 BP từ giã trọng trách Tổng 
thanh tra kỵ binh. Vào 10/6, BP được phong chức trung tướng, vị 
tướng trẻ nhất của quân đội Hoàng gia Anh quốc. 

Sau 30 năm với bính nghiệp, BP với kinh nghiệm quá đầy đủ 
đã chuyển qua sự nghiệp giáo dục thanh thiếu nhí với tổ chức và 
phương pháp độc đáo của phong trào. Hướng đạo thế giới ngày nay 
bao phủ cả hoàn vũ và từ đó BP đã được tuyên danh là một vị anh 
hùng của hai cuộc đời. 

Năm 1939 bất ngờ BP nhận được giải Nobel hòa bình vì công 
lao đã cổ vũ tình huynh đệ giữa các quốc gia, hạn chế binh lực và cùng 
với phong trào Hướng đạo tố chức nhiều Họp Bạn lớn trên thế giới vì 
hòa bình. 

(Lược dịch từ BP một vị anh hùng của hai cuộc đời của w. 
Hillcourt) 

Nguyễn Thúc Tuân 



10 



Nội dung trao đổi trong cuộc Họp 
quan trọng của ASARC&APR với 
2 nhóm LTT và BĐH buổi sáng ngày 
1/3/2015 



Ghi chép của Võ Đỗ Khiêm 

Sáng ngày 1/3/2015, các Trưởng Đơn vị thuộc BĐH và nhóm 
Liên Tỉnh Thành có cuộc gặp chung với các Trưởng APR và ASARC gồm: 
Trưởng JOSE RIZAL PANGALINAN (Giám đốc APR), Trưởng 
RAJALIGAM RAMASAMY (trợ lý tổng thư ký ASARC), Trưởng 
ABDULLAH RASHEED (nguyên giám đốc APR, hiện nay cố vấn cấp cao 
WOSM). Đúng 9h30 đoàn bắt đầu làm việc. 

Trưởng ABDULLAH RASHEED: Cám ơn các Trưởng đã đến đây 
đầy đủ vì lịch làm việc thay đổi. Tôi rất trân trọng mọi người đã hiểu và 
chấp nhận sự thay đổi đó, tất cả đều có rất nhiều công việc nhưng đã 
tạo điều kiện để có buổi gặp gỡ hôm nay. 

Trưởng RAJALIGAM RAMASAMY: Chúng ta có một tinh thần 
chung là tinh thần Hướng Đạo, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục những 
công việc đã trình bày hôm trước. Tôi mong muốn trong cuộc họp này 
nhằm làm rõ để kết nối với nhau, trong cá nhân thì có nghi ngờ nhưng 
trong Hướng Đạo không có sự nghi ngờ. Sáng hôm nay chúng ta họp 
chung, chiều sẽ họp chi tiết của nhóm những người "làm việc" chứ 
không phải "quyết định". Và chúng ta sẽ có những công việc theo lộ 
trình 7 bước đã đề cập hôm qua. Và với nhóm này, chúng ta sẽ làm việc 
rất riêng và với sự phối hợp. Ngoài ra, hiện tại APR và ASARC chỉ mới 
liên lạc được 2 nhóm đang ngồi ở đây, còn những nhóm khác chúng tôi 
chưa biết, thông qua Quý Trưởng để kết nối với những nhóm này, các 
nhóm cùng với nhau, ở trong nhau. Chúng tôi muốn nghe tất cả ý kiến 
các Trưởng ở đây về lộ trình 7 bước. Khi chúng ta đi về phía trước thì 
phải chấp nhận lộ trình này, mọi người có thể không đồng tình hoặc 
nghi ngờ. Nhưng kết cuộc cần đồng ý và cùng đi về phía trước. 

Trưởng PHẠM VĂN NHƠN: Tôi là HĐS già và mù. Nhưng mà tôi 
có mặt tất cả các buổi họp mấy hôm nay. Tôi xin nói như sau nhất là với 



11 




ông RASHEED. Cách đâỵ 3 hôm tôi có nói với ông ASHEED rằng: chúng 
tôi có 4 nhóm lớn trong đó có nhóm Gia đình Xuân Hoà. Hôm qua 
Trưởng Thiện có đề cập đến vấn đề này, hôm nay tôi xin nhắc lại. Nhân 
số của Hướng Đạo Xuân Hòa chỉ sau BĐH mà thôi, họ có 98% đoàn 
sinh là Công giáo, sinh hoạt rất tốt. Ba tháng nay họ liên tiếp tổ chức 3 
bữa cơm đoàn kết, mời tất cả các Trưởng đến đê’ bàn việc hợp nhất. 
Công việc chưa đến đâu thì phái đoàn APR đến, nhưng hôm nay không 
có đơn vị đó, tôi không biết là phái đoàn có ý không mời họ hay họ 
không đến. HĐVN hiện nay như cái bàn Quý Trưởng đang ngồi, nó có 4 
chân. Nay các Trưởng APR đến đây để đoàn kết HĐVN việc đó rất tốt 
nhưng như cái bàn 4 chân, quý vị cưa đi 2 chân của cái bàn đó thì việc đi 
đến thống nhất rất là khó, mong APR và ASARC xem lại vấn đề. 

Trưởng JOSE RIZAL PANGALINAN: chúng tôi biết có các nhóm 
khác ở trong HĐVN, và tôi cũng muốn xác nhận lại là tôi muốn duy trì 
các nhóm đã làm việc hôm qua. Tôi muốn làm việc với nhóm muốn làm 
việc với chúng tôi như các Trưởng ngồi ở đây. Chúng tôi tiếp tục quan 
hệ đối tác với Quý Trưởng. Vấn đề tâm linh chỉ là một phần trong 
Hướng Đạo. Ở Philippines hay ở bất cứ nơi nào, trong Hướng Đạo vẫn 
có Đạo Hồi, Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật... Đó không phải là vấn đề riêng 
biệt. Và việc chúng ta làm việc ở đây là để được sự công nhận của Nhà 
N ước và của WOSM . 

Trưởng NGUYỄN THIỆN KHÁNH: Thông tin đoàn APR và 
ASACT đến Việt Nam đều công khai rộng rãi. Tôi nghĩ rằng tất cả các 
nhóm và đơn vị đều biết. Trước khi APRvà ASARC đến Việt Nam, không 
riêng gì nhóm LTT đã tổ chức nhiều buổi mời những Trưởng đơn vị đến 
để trao đổi. Chúng tôi cho rằng không có việc ý định nào đó để ngăn 
chận thông tin và ngăn chận tiếp xúc với đoàn. Khi đoàn APR và ASARC 
đến, chúng tôi luôn tạo điều kiện cho các đơn vị hay cá nhân có thể tiếp 
xúc với đoàn. Chúng tôi nghĩ rằng không nên làm rối vấn đề chúng ta 
muốn bước tới. 

Tr RASHEED: Để tôi giải thích thêm một số điều đã được trao 
đổi hôm qua. Với thái độ, lập trường của WOSM, chúng tôi làm việc rất 
logic chứ không bất chợt nhảy vô. Như lúc ban đầu tôi đã nói, chúng ta 
làm việc với tinh thần hợp tác với nhau chứ không loại trừ nhóm nào 
hết. Như hôm qua tôi đã trình bày rất là rõ ràng về lịch sử tại sao có 
chuyện VVOSM hay ASARC đã liên lạc với 2 nhóm chúng ta. Chúng tôi 
vẫn muốn tiếp tục liên lạc cũng như trao đổi với 2 nhóm mà chúng tôi 



12 



đã xác nhận từ trước. Nếu không như vậy thì ngày hôm nay, ngày mai 
sẽ xuất hiện nhiều nhóm khác. Như vậy không hợp lý. Sau khi chúng ta 
họp với nhau như thế này, chúng ta sẽ gửi thư thông báo chính thức 
đến các nhóm khác, và họ sẽ có trả lời chính thức cho APR, cũng như 
WOSM. Cuộc họp đến bây giờ là thành công, Nhóm Gia Đình Xuân 
Hòa không có liên hệ gì với APR. 

Tôi xác nhận lại không có sự loại trừ nào hết, chẳng qua là chưa 
liên hệ được. Sau khi có thư mở rộng đến tất cả đơn vị, họ sẽ hồi đáp 
APR và APR sẽ chuyển cho 2 nhóm ở đây và chúng ta sẽ đi theo lộ trình 
đó, làm một cách hợp tình hợp lý, kết thúc việc đó là ở Hội Nghị Huynh 
Trưởng. 

Trưởng PHẠM THANH HIỆP: Chúng tôi nhớ câu Trưởng 
RASHEED đã nói: HĐVN nên nhìn về phía trước. Việt Nam có khoảng 
45 triệu thanh thiếu niên cần Hướng Đạo, còn gần 50 tỉnh thành cần 
Phương pháp Hướng Đạo mà chúng ta chưa đưa tới. Nhà nước và 
quần chúng cần Phương pháp Hướng Đạo, rất cần Hướng Đạo lúc này 
vì tình trạng giáo dục Việt Nam đang xuống cấp. Do đó, chúng ta phải 
làm sao đưa Phương pháp Hướng Đạo cho Thanh Thiếu Niên Việt 
Nam. Không phải Hướng Đạo nhóm này hay nhóm kia mà Hướng Đạo 
cho trẻ em. Đó là việc chúng tôi nghĩ rằng APR xác định sẽ làm trong 
tương lai. Do đó không bàn lại chuyện cũ mà bàn chuyện tương lai 
theo đúng 7 bước mà APR đã đưa ra. Tại vì chúng ta đã mất 8 năm trời 
chúng ta không ngồi lại được. Do đó, không nói đến chuyện tôn giáo 
trong Hướng Đạo, nói đến chuyện chính trị trong phong trào Hướng 
Đạo. Chúng ta chỉ nói đến nhu cầu trẻ em Việt Nam cần Hướng Đạo. Và 
Anh em chúng ta, HĐVN nên xấu hổ vì anh em chúng ta không ngồi lại 
lo cho phong trào mà phải nhờ đến tổ chức Thế giới giúp đỡ. Yêu cầu 
bàn đến 7 bước làm nhưthế nào? 

Trưởng PHAN ĐỨC ĐÔ: Tôi thấy rất cảm động và cảm ơn các 
trưởng APR đã đến thăm Việt Nam lần này. Tôi nghĩ rằng việc chính các 
trưởng là thăm và trình bày lộ trình HĐVN, Quý Trưởng thường nhắc 
nhở HĐVN phải ngồi lại với nhau. Đó là điều đương nhiên chúng tôi 
phải làm trong những ngày tháng sắp tới. Ngoài ra, hai tổ chức APR và 
ASARC nên có những buổi gặp riêng chính phủ Việt Nam. Vì ở Việt 
Nam chỉ khi nhà nước đồng ý thì mọi việc xong xuôi. Các Trưởng ngồi 
đây giúp HĐVN thấy rõ được thực chất của mình. Và làm thế nào để 
ngồi lại với nhau đó là vấn để của HĐVN. 



13 



Trưởng RASHEED: Việc chúng ta làm việc với chính phủ là 1 
trong 7 bước lộ trình. Khi liên lạc với chính phủ, chúng ta sẽ có đại diện 
của cộng đồng ASEAN và APR. Bởi vì, Việt Nam là một nước mạnh 
trong khối ASEAN, là trụ cột trong khối ASEAN ở cấp độ mới. Để làm 
việc với chính quyền chúng ta phải có lộ trình và kiến nghị với chính 
phủ. Để nói chuyện với chính quyền chúng ta phải trình lên bản dự 
thảo quy chế HĐVN, chính sách Hướng Đạo Thế Giới và lộ trình 7 bước 
mà chúng ta phải làm. Ba điều tôi mới nêu phải trình chính phủ để tiến 
hành. Trong 7 bước có một bước là ASARC sẽ được công nhận là thành 
viên của cộng đồng ASEAN và đó là cơ bản khác biệt với những lần 
trước. 

Trưởng PHẠM THANH HIỆP: Bản hiến chương APR đưa ra 
giống với anh em đưa ra. Nhưng có 2 điểm quan trọng: Thứ nhất, phải 
phù hợp với đường lối, chính sách của nhà nước. Nhà nước đang có dự 
thảo về vấn đề thành lập hội trong quần chúng. Thứ hai Hiến chương 
APR đưa ra không có "Ban kiểm tra" trong tổ chức Hội. 

Trưởng RAMASAMY: Điều Tr Hiệp đưa ra là chi tiết sẽ bàn trong 
chiều nay. Ta sẽ làm việc cụ thểtrong chiều nay với Nhóm công tác. 

Trưởng NGUYỄN VĂN TRUNG: Tôi thật sự hoan nghênh lộ trình 
đó. Nhưng có khả thi và thực hiện nhanh chóng hay không? Còn tuỳ 
thuộc vào thiện chí và mức độ hiểu biết, thông cảm giữa các nhóm. Đặc 
biệt tôi nhấn mạnh là giữa hai nhóm đang ngồi đây. Tôi hy vọng với sự 
tận tình giúp đỡ APR và ASARC sẽ có tiếng nói chung nhằm đẩy mạnh 
tiến trình đó. 

Trưởng RASHEED: Thật ra trong 7 bước đó chỉ có 2 bước nằm 
ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Trong 2 bước này có một bước cực kỳ 
quan trọng đó là điều thứ ba trong 7 bước: việc cộng đồng ASEAN 
công nhận ASARC là thành viên không phải là quyết định của chúng ta. 
Nhưng tôi tin chắc rằng 99% chúng ta sẽ đạt được. Còn 5 điều trong 
tầm tay chúng ta, nếu chúng ta quyết tâm sẽ làm được. Năm điều đầu 
hoàn tất thì 2 điều cuối sẽ được. Như vậy, 7 điều chúng ta sẽ làm nằm 
chủ yếu trong tay chúng ta rồi và chúng ta sẽ ngồi lại với nhau làm việc 
quyết tâm. 

Trưởng TRẦN MINH THIỆN: Chúng ta nên đi thẳng vào lộ trình 

7 bước. 

Bước thứ 1: là bản quy chế chung cho HĐVN. Tôi đã nhận bản 
quy chế nháp HĐVN do APR gửi qua, tôi đã in cũng như đã email cho 



14 



các Huynh trưởng của chúng tôi. Tôi tin rằng chúng ta không có khác 
biệt gì trong cái bản quy chế này. Có thể thêm vào một số chi tiết phù 
hợp với HĐVN. Vd: xác định đơn vị HĐ, Huynh Trưởng HĐ như thế 
nào... Tin chắc đây là điều có thể làm được. 

Bước thứ 2 về APR và ASARC làm việc với chính phủ, sẽ nhường 
việc đó cho các trưởng. 

Bước thứ 3 việc ASARC là thành viên cộng đồng ASEAN, tôi 
hiểu rằng việc ASARC vào cộng đồng ASEAN và HĐVN có liên quan 
chặt chẽ với nhau. Nếu ở Việt Nam có Hội HĐ thì ASARC vào cộng 
đồng ASEAN. Và nếu ASARC là thành viên cộng đồng ASEAN thì ở Việt 
Nam sẽ có Hội Hướng Đạo. Đó là lý do mà chúng tôi rất muốn hợp tác 
với các Trưởng ở đây để đưa HĐVN đi lên. Chúng ta nên xem đây là một 
Cơ HỘI. 

Tôi muốn nói đến bước 4: đó là hội nghị toàn quốc. Ta phải thật 
nghiêm túc tổ chức hội nghị này. Hôm qua tôi có nghe các Trưởng APR 
và ASARC sẽ làm việc với chính phủ để tổ chức hội nghị này, có đúng 
nhưvậỵ không? 

Trưởng RASHEED: Việc Hội nghị Huynh Trưởng rất quan trọng, 
tất cả mọi thứ phải được chuẩn bị từ trước. Tôi không biết tổ chức ở Hà 
Nội hay Sài Gòn. Và điều không kém phần quan trọng, ở các nước khác 
là Nhà nước phải cùng với Hướng Đạo để giáo dục giới trẻ cho nên ở 
các Hội nghị Huynh Trưởng phải có các thành viên của nhà nước. Việc 
liên hệ Nhà nước các bạn nghe là APR và ASARC làm, không phải như 
vậy. Tôi xin xác nhận lại là tất cả chúng ta cùng làm công việc đó chứ 
không phải chỉ APR hay ASARC làm. 

Trưởng TRẦN MINH THIỆN: tôi mong trong Hội nghị Huynh 
Trưởng có mặt các Trưởng trong Đoàn. 

Trưởng RASHEED: Tôi cũng muốn chia sẻ: Ở các nước khác, như 
Campuchia, Myanma thì chúng tôi đã đồng hành cho đến khi quy chế 
được hoàn thiện nên Quý Trưởng yên tâm APR và ASARC sẽ đồnq hành 
VỚI HĐVN. 

Trưởng TRẦN MINH THIỆN: Như vậy, Tôi đồng ý với lộ trình 7 
bước này- nhân danh Vietnam Scouts 

Trưởng NGUYỄN THIỆN KHÁNH: đại diện cho nhóm Liên 
Ngành cũng đồng ý lộ trình này. 

Trưởng PANGALINAN: Tôi đòi hỏi tất cả trong chúng ta phải 
mở lòng với nhau, chấp nhận sự thay đổi. Hôm nay là ngày 1/3, nội 



15 



dung chi tiết lộ trình sẽ thông báo từ đây đến tháng 5/2015, có sự 
thông tin qua lại. Tháng 6- 11/2015 chúng ta tổng kết lại Quy chế dự 
thảo. Trong khoảng thời gian này, ASARC và APR sẽ làm việc với cộng 
đồng ASEAN và ASARC sẽ được cộng nhận. Khi ASARC được công 
nhận thì như chúng ta đã nói HĐVN trực thuộc ASARC cũng được công 
nhận. Trong khoảng từ tháng 6-12/2015: Các nhóm sẽ phải xác nhận 
với APR, lúc đó chúng tôi sẽ biết bao nhiêu thành viên (nhóm) tại Việt 
Nam. Nội dung bảng đó sẽ được gửi từ APR để các nhóm điền vào. Dự 
kiến kế hoạch chúng ta đạt được là quy chế HĐVN được hoàn tất vào 
tháng 11/2015. Lúc đó APR và ASARC sẽ phát hành thông tư mời 
những Trưởng để dự hội nghị Huynh Trưởng vào Tháng 12/2015 để 
thông qua quy chế. Đại biểu nào được mời dự Hội nghị Huynh Trưởng 
là 1 lá phiếu trong hội nghị, tiêu chuẩn sẽ được bàn chiều nay. Sau Hội 
nghị Huynh Trưởng, tháng 1-2/2016: nghiên cứu và xem xét về quy chế 
đó. Đến tháng 3/2016 sẽ bầu cử, khi bộ máy được hình thành chúng ta 
sẽ làm việc với Chính phủ. Bản thân HĐVN sẽ trình những văn bản, 
cộng với những văn bản từ APR và ASARC với Chính quyền. Cụ thể chi 
tiết sẽ làm việc với Nhóm công tác vào chiều nay 13h30 1/3/2015. 

Trưởng PHẠM THANH HIỆP: Lâu nay APR chỉ làm việc với các 
nước tự do, chưa làm việc với nước XHCN, khác với những nước khác. 
Khi Nhà nước biết rằng khi có ASARC và nhà nước cho lập hội HĐVN 
mà chọn những người nhà nước chỉ định ví dụ như Sao Bắc Đẩu là 
HĐVN, và tổ chức đó tuân theo tất cả các điều kiện, bản hiến chương 
của VVOSM.ĐÓ là điều chiều nay chúng ta cần chú ýtraođổi. 

Trưởng RASHEED: Chính quyền ngày nay sẽ mở cho chúng ta 
và hy vọng HĐVN được công nhận 

Trưởng NGUYÊN TUẤN: Tôi hy vong chiều nay, nhóm công tác 
sẽ làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, trong 5 người của nhóm chúng tôi 
chiều nay có 2 người vắng mặt vì công việc đã báo trước với các Trưởng 
của Đoàn. Những cuộc họp khác chúng tôi sẽ có mặt đầy đủ. 

Buổi làm việc kết thúc vào khoảng llh, tất cả các Trưởng cùng 
chụp hình chung lưu niệm. Đoàn APR và ASARC hẹn gặp các trưởng 
trong nhóm công tác gồm 10 người sẽ làm việc vào 13h30 chiều nay. 

Ghi chép Sóc Siêng Võ Đỗ Khiêm 



16 



Chào mừng kỷ niệm 57 năm thành lập 
của Đạo Xuân Hòa 



Ngày 28 tháng 12 năm 2014, tại Khu du lịch Gò Mây ở 
Hóc Môn, Đạo Xuân Hòa đã cử hành Lễ kỷ niệm 57 năm thành 
lập, có rất đông quan khách đến dự. Đại diện cho Gia đình GIỮ 
VỮNG MỐI DÂY có Sáo Dễ thương, Bửu Mai từ Vũng Tàu lên, 
Trưởng Hưng đang sinh hoạt ở Đông Thành & sư tử Đảm 
đương từĐalat xuống để chia vui trong ngày trọng đại này. 

Tất cả quan khách và Anh Chị Em HĐS rất hân hoan khi 
nghe Trưởng Trần Văn Hợp phát biểu trong buổi lễ chào cờ, đại 
ýnhưsau: 

"Chúng tôi, các Nam Nữ Trưởng và Anh Chị Em 
Hướng Đạo Xuân Hòa đang sinh hoạt trong Châu Gia Định 
thuộc Hội Hướng Đạo Việt Nam Tự GIÁC NHÂN KHUYẾT 
ĐIỂM, vì thiếu hiểu biết nên đã có những SAI LẦM dễ GÂY 
RA TÌNH TRẠNG PHÂN RẼ trong sinh hoạt suốt nhiêu năm 
qua. Nay Anh Chị Em Xuân Hòa chúng tôi sẽ quyết tâm cùng 
các Anh Chị Em Hướng Đạo các đơn vị xiết chặt tay sinh 
hoạt đúng đắn theo MỤC ĐÍCH, NGUYÊN LÝ & PHƯƠNG 
PHÁP Hướng Đạo truyền thống của Phong trào do Huân 
tước Baden Povvell sáng lập đang được các Hội Hướng Đạo 
trên toàn thế giới tuân hành. 

Xin Các Trưởng và Anh Chị Em Hướng Đạo vui lòng 
thông cảm bỏ qua cho nhau những sai trái của chúng ta để 
Anh Chị Em chúng ta được cùng các Trường và Anh Chị Em 
Hướng Đạo khắp nơi HIỆP NHẤT trong một Gia đình 
Hướng Đạo Việt Nam mà các Lão Trưởng tiền bối của chúng 
ta đã dày công xây dựng và chính chúng ta đang góp phần 
phát triển và bảo tồn cho đến ngày hôm nay." 

Hoan nghênh tinh thần thẳng thắn và cầu thị của Trưởng Đại 



17 




Bàng Trần Văn Hợp - một Đạo Trưởng thâm niên và tại vị lâu nhất của 
HĐVN - đã nhún nhường nhận những khuyết điểm của GHX trong 
những năm qua để kêu gọi tất cả mọi người trong các "nhóm" hãy bỏ 
qua quá khứ để cùng xây dựng tương lai của HĐVN. Nếu ai cũng như 
Trưởng Đại Bàng Vui thì việc thống nhất để tái lập Hội HĐVN chắc 
chắn sẽ thành hiện thực. 

Sư tử Đảm đương TTS 



Phân ưu 

Bài này viết xong chưa kịp đăng trên GVMD 15 để kỷ niệm 85 
năm HĐVN thì nhận được tín buồn: 

Trưởng Đại bàng Vui 

Gíoan TRẦN VĂN HỢP 

đã lìa rừng lúc 0 giờ40 phút ngày 16.04.2015 

GIA ĐÌNH GIỮVỮNG MỐI DÂY 

Thành thật chia buồn cùng Tang quyến 8i ACE của Đại gia 
đình GHX. 

Cầu chúc Đại bàng Vui sớm gặp BiPi và được hưởng nhan 
Thánh Chúa 







f-mrr ^ 


k ;• ° ki 


^ 1 


aV ,ẫ» 


£■ -MỄÍX.:- ‘ĩ 


:*> »•< 


H^yv. kj0Ị 



"Chương trình trẻ" là gì ? 

Chính sách hiện nay của Tổ Chức HĐTG 
về chương trình sinh hoạt hướng đạo 
dành cho trẻ em 



Vĩnh Đào 

Chúng ta đều quen với việc nàỵ: khi một đoàn sinh đến với đoàn 
thì đã có sẵn một chương trình để tự huấn luyện với sự giúp đỡ của 
Trưởng và bạn đồng đội trong đoàn, nhằm thu thập kỹ năng hướng 
đạo, và qua sinh hoạt với thời gian, tiến bộ trên nhiều mặt. Chương 
trình đó được gọi là "chương trình đẳng thứvà chuyên hiệu". 

"Đẳng thứ" là vì đoàn sinh khi chứng minh được sự tiến bộ của 
mình thì lần lần đạt những đẳng cấp cao hơn (tân sinh, hạng nhì, hạng 
nhất...). "Chuyên hiệu" là vì bên cạnh một chương trình qui định những 
kỹ năng căn bản cần được thâu thập, còn có rất nhiều "chuyên hiệu" để 
đoàn sinh rèn luyện khả năng, thu thập những hiểu biết căn bản trong 
rất nhiều lãnh vực do mình lựa chọn tùy theo sở thích mỗi người (thể 
thao, văn nghệ, sinh hoạt ngoài trời, một sô' ngành nghề...). Tất nhiên, 
chương trình này được ấn định để phù hợp với từng lứa tuổi, nên mỗi 
ngành trong hướng đạo có một chương trình riêng, dựa trên một 
khuôn mẫu chung. 

Từ lúc ban đầu cho đến khoảng thập niên 1950-60... hầu hết 
các nước đều áp dụng một chương trình phỏng theo những gì B.p. đã 
làm và hướng dẫn trong quyển "Hướng đạo cho trẻ em" ( Scouting for 
boys). Vì vậy, chương trình hướng đạo của nước nào cũng gần giống 
như nhau, tên gọi các đẳng cấp cũng như vậy. Chương trình của Hướng 
Đạo Việt Nam phỏng theo chương trình đẳng thứ và chuyên hiệu của 
Pháp và được giữ nguyên, hầu như không thay đổi trong nhiều thập 
niên. 



Thay đổi nội dung và thay đổi thuật ngữ 

Kể từ cuối thập niên 1960, nhiều hội hướng đạo nhận thấy nhu 
cầu đổi mới chương trình cho hợp với khung cảnh xã hội, tâm lý trẻ em 



20 




và tiến bộ khoa học đã thay đổi rất nhiều kể từ khi B.p. khai sinh ra 
phong trào hướng đạo, hồi đầu thế kỷ 20. Cùng lúc, những từ ngữ "tân 
sinh", "hướng đạo hạng nhì", "hạng nhất"... có vẻ như những cấp bậc 
trong quân đội, cũng được thay thế bằng những tên gọi khác, thay đổi 
tùy theo từng nước. 

Tổ Chức Hướng Đạo Thế Giới cũng chú trọng đến vấn đề này, và 
từ đó dùng thuật ngữ "Chương trình trẻ" (Youth Program) để chỉ những 
chương trình sinh hoạt đề nghị cho đoàn sinh trong công cuộc giáo dục 
hướng đạo. Chuyển qua tiếng Việt, có thể dùng "Chương trình trẻ", 
hoặc nếu muốn, "Chương trình ngành", vì mỗi ngành có một chương 
trình riêng thích hợp với lứa tuổi, để thay thế lối gọi xưa "Chương trình 
đẳng thứvà chuyên hiệu". 

Nên lưu ý là trong quan điểm của Tổ Chức HĐTG, "Chương trình 
trẻ" bao gồm cả những sinh hoạt thường ngày riêng của mỗi đơn vị 
hướng đạo (họp đoàn, cắm trại, xuất du, V.V.), ngoài phần chương trình 
thâu thập kỹ năng do Hội ở cấp trung ương ban hành. 

Hội Nghị Hướng Đạo Thế Giới kỳ thứ 32 họp tại París năm 1990 
đã biểu quyết một Quyết nghị ấn định một "Chính sách Thê giới về 
Chương trình trẻ", xác nhận rằng chương trình trẻ là phương tiện chính 
yếu để thực thi mục đích của hướng đạo, và là dụng cụ để thu hút và giữ 
đoàn sinh (1) . Quyết nghị cũng nhấn mạnh rằng chương trình trẻ không 
phải chi được ân định một lần ròi thôi mà cần được điều chinh cho thích 
hợp với nhu càu và nguyện vọng của mỗi thế hệ và mỗi nước. 

Từ những nhận định này, chúng ta có thể rút ra những nhận xét 
sau đây: 

- Chương trình trẻ không phải đơn giản là một chương trình 
sinh hoạt mà ta đề nghị cho đoàn sinh khi gia nhập phong trào, trong 
thời gian "chơi hướng đạo", một chương trình tiêu khiển, giải trí, có kèm 
vài mục tiêu giáo dục nào đó. Phải nhớ trước hết mục đích của hướng 
đạo là phát triển toàn diện các khả năng của trẻ một cách hài hòa trên 5 
lãnh vực: tinh thần, thể chất, trí tuệ, xã hội, cảm xúc. Chương trình sinh 
hoạt mà chúng ta đưa ra phải nhắm trước hết là tiến tới những mục 
đích đó. Khí soạn "chương trình trẻ" cho từng ngành cần xem những 



(1 ỴYouth Program is the Principal means ofachieving the purpose of 
scouting and is the key to attracting and retaining members". Trích Quyết 
nghị sô 4/90 năm 1990 về Chính sách Thê giới về chương trình. 



22 



sinh hoạt, những kỹ năng nào đáp ứng mục tiêu giáo dục nào. 

- Chương trình cân phải hấp dẫn đối với trẻ em là những đối 
tượng của công cuộc giáo dục của hướng đạo. 

- Chương trình trẻ là yếu tố chính để thu hút đoàn sinh và giữ 
đoàn sinh lại với đoàn. 

- Chương trình trẻ cần được xét lại, điều chỉnh, thay thế nếu cần 
sau một thời gian (10 năm, 15 năm...) để đánh giá hiệu quả, xem có còn 
thích hợp với môi trường xã hội, với nhu cầu và nguyện vọng của trẻ? 

- Phải dùng "phương pháp hướng đạo" khi áp dụng chương 
trình trẻ. 

Tính hấp dẫn 

Năm 1909, trong một bài phát biểu ngẫu hứng tại Viện Đại học 
Chili, B.p. nói về quan điểm giáo dục của ông đại ý như sau: Trưởng 
hướng đạo như là người đi câu, đoàn sinh là những con cá ta muốn bắt 
(đối tượng giáo dục của chúng ta). Miếng mồi mà ta đặt ở đầu cần câu 
để bắt cá thường không dính dáng gì đến khẩu vị của kẻ đi câu, mà phải 
hấp dẫn đối với cá. 

Thường một trẻ em gia nhập hướng đạo không phải là em 
muốn được được huấn luyện để được phát triển một cách toàn diện và 
hài hòa (mục đích của hướng đạo), mà tại vì hướng đạo có những sinh 
hoạt hấp dẫn đối với em, và cũng để tìm một giải đáp cho nhu cầu và 
nguyện vọng của em. Trẻ tìm đến hướng đạo vì em thấy hướng đạo có 
những sinh hoạt hấp dẫn, sôi động, hợp với sở thích của mình. Khi đã 
gia nhập hướng đạo, sau một thời gian, nếu em thấy không còn gì hứng 
thú nữa, em sẽ bỏ đoàn. Chương trình trẻ, những sinh hoạt đa dạng và 
hào hứng trong hướng đạo, đó chính là "mồi" để thu hút và giữ đoàn 
sinh lại trong đoàn. 

Đầu thế kỷ 20, khi B.p. khai sinh phong trào hướng đạo, tuổi trẻ 
đã đáp ứng nồng nhiệt và phong trào thành công tức khắc vì B.p. đã đáp 
ứng được nhu cầu xã hội lúc đó (xã hội phương Tây trong giai đoạn đầu 
của tiến trình công nghiệp hóa), và nhu cầu, nguyện vọng của thanh 
thiếu niên (không biết làm gì trong thời gian ngoài giờ học tại trường, 
kết bè lêu lỏng ở những góc phố...). Nếu đến một lúc nào đó, tại một 
quốc gia nào đó, sĩ số hướng đạo sút giảm, có thể có nhiều nguyên 
nhân, nhưng nguyên nhân chính rất có thể là sinh hoạt hướng đạo 
không còn tính hấp dẫn, không còn đáp ứng sở thích của thanh thiếu 



23 



niên nữa. Vì vậy, Tổ Chức HĐTG khuyến khích các nước hội viên xét lại 
chương trình trẻ của mình một cách định kỳ, thường là 10 năm, 15 
năm... Để rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả, xem còn thích hợp với nhu 
cầu và sở thích của thanh thiếu niên, cần những điều chỉnh nào? 
Chương trình trẻ cũng không phải đồng loạt giống nhau ở mọi nước, vì 
điều kiện về hoàn cảnh xã hội, về tâm lý, về mức tiến triển của khoa học, 
kỹ thuật... rất khác biệt từ nơi này sang nơi khác. 

Và, như đã nói, chương trình trẻ bao gồm cả những sinh hoạt 
thường xuyên của đoàn như họp đoàn, cắm trại, văn nghệ, thủ công... 
Muốn chương trình sính hoạt này được hấp dẫn cho đoàn sinh, cần để 
đoàn sinh đóng góp ý kiến, đề nghị, tham gia vào việc lập chương trình 
sinh hoạt. Đó là một công việc chủ yếu của "Hội Đồng Đoàn". Cơ chế 
này thường chỉ có "danh" mà không có "thực". Cần để cho Hội Đồng 
Đoàn hoạt động thật sự và làm nhiệm vụ của mình. Một sinh hoạt thích 
thú đối với Trưởng không hẳn là hấp dẫn đối với đoàn sinh. 

Những kỹ năng nào? 

Trong thời gian đầu của phong trào hướng đạo, "chương trình 
đẳng thứ" của các nước thường rất giống nhau, các kỹ năng mà đoàn 
sinh được học cũng gần như nhau. Hướng đạo sinh nào cũng được 
huấn luyện về những thủ thuật đê’ sống trong rừng, biết tìm phương 
hướng, làm nút dây, truyền tin bằng tín hiệu Morse, bằng sémaphore, 
v.v. Tất cả những điều này quá quen thuộc làm cho một số trưởng nghĩ 
rằng: "Là hướng đạo thì phái biết Morse, phải biết sémaphore...". 
Nhưng không nên lầm lẫn phương tiện và mục đích. 

Những kỹ năng đó đã có từ thời B.p. Mục tiêu giáo dục là giúp 
thanh thiếu niên biết ứng xử khi sống giữa thiên nhiên, trở nên tháo vát, 
tự lập. Vào thời B.p. ở đầu thế kỷ 20, chưa có các phương tiện thông tin 
hiện đại, tín hiệu Morse còn thông dụng, các tàu bè vẫn dùng 
sémaphore để trao đổi thông tin. Ngày nay, với những điện thoại cầm 
tay, GPS... chắc rằng rất ít khi nào phải dùng đến Morse. Nói vậy không 
phải là ngày nay phải bỏ những kỹ năng "lỗi thời" khỏi chương trình 
hướng đạo. Nếu chúng ta thấy rằng dù trong thời đại hiện nay, biết 
thành thạo một số nút dây vẫn có rất nhiều những công dụng lợi ích 
hằng ngày, tập tín hiệu Morse giúp các em luyện trí nhớ, luyện khả 
năng quan sát, phản ứng nhanh, và nhất là những kỹ năng trên còn làm 
cho đoàn sinh ham thích, thì vẫn nên giữtrong chương trình. 



24 



Điều quan trọng khi lập chương trình trẻ, điều căn bản phải 
nghĩ đến là mục đích của giáo dục hướng đạo, phát triển toàn diện trên 
tất cả các lãnh vực, chuẩn bị cho đoàn sinh trở thành những công dân 
tích cực, phục vụ cho cộng đồng nơi mình sinh sống, từ cộng đồng nhỏ 
nhất là làng xóm, đến những thực thể rộng lớn nhất. Từ mục đích đó, 
vạch ra một số mục tiêu cần đạt tới, và đề nghị một sô' sinh hoạt, một số 
kỹ năng để tiến tới những mục tiêu đã định. Tất cả những kỹ năng học 
hỏi đều là những phương tiện giáo dục. 

Và điều rất quan trọng là phương pháp hướng đạo được áp 
dụng trong mọi sinh hoạt. Một cách tóm tắt: mỗi đoàn sinh chịu trách 
nhiệm tự rèn luyện bản thân, dùng hệ thống hàng đội khi cần truyền 
đạt những kỹ năng, sinh hoạt phần lớn ngoài trời, học bằng thực hành, 
không bằng lý thuyết sách vở... 

Toán học vào chương trình hướng đạo? 

Đê’ chứng minh là chương trình sinh hoạt hướng đạo không chỉ 
giới hạn vào một số sinh hoạt và kỹ năng truyền thống, chúng ta lấy 
một thí dụ từ Hướng Đạo Hoa Kỳ(BSA). 

Năm 2014, BSA phát động rộng rãi trên khắp nước một chương 
trình gọi là STEM, là chữ viết tắt của Science, Technology, Engineeríng, 
Mathematics (Khoa học, kỹ thuật, tạo tác, toán học). Khoa học, kỹ thuật, 
tạo tác, toán học? Nhưng đây là các môn dạy tại nhà trường, đặc biệt là 
các trường kỹ sư, đâu phải là công việc của hướng đạo? Tưởng rằng 
hướng đạo chỉ làm một nhiệm vụ giáo dục bổ túc cho giáo dục mà trẻ 
nhận được từ gia đình, xã hội và học đường và hoàn toàn không cạnh 
tranh với nhà trường? 

Lời giải thích là chương trình này phát sinh từ một nhận định 
của BSA: Hoa Kỳ đang bị tụt hậu trên các lãnh vực khoa học, kỹ thuật, 
tạo tác và toán học. Vì vậy mà các chuyên gia và nhà giáo dục về các 
môn này nghĩ rằng Hoa Kỳ, hơn bao giờ hết, cân nổ lực hơn nữa để 
khuyến khích sinh viên đi vào các lãnh vực liên quan đến STEM. Các 
chuyên gia nói rằng giới trẻ nước Mỹ cần có những khả năng vững chắc 
trong lãnh vực STEM để có thể cạnh tranh trên thị trường thế giới. Do 
đó, Hướng Đạo Hoa Kỳ góp phần của mình trong việc đào tạo thế hệ trẻ 
trở thành những nhà khoa học và phát minh trong tương lai (2) 

Khi làm công việc này, BSA chỉ tuân theo đúng nhiệm vụ của 
hướng đạo, là đem lại một lời giải đáp cho các nhu cầu của xã hội, một 



25 



lời giải đáp cho những đòi hỏi và nguyện vọng của giới trẻ. Khung cảnh 
xã hội ngày nay đã rất khác xa xã hội cách đây một thế kỷ, vào thời B.p. 
Mục đích, phương pháp giáo dục của hướng đạo vẫn đứng vững, 
không thay đổi với thời gian, nhưng các hình thức sinh hoạt, chương 
trình, các kỹ năng... là những phương tiện giáo dục, cần thích ứng với 
những nhu cầu của thời đại. 

Một điểm quan trọng cần nói rõ là tuy tiến vào các lãnh vực 
khoa học, toán học... nhưng hướng đạo không làm công việc của nhà 
trường, mà có một phương pháp giáo dục riêng, đó là phương pháp 
hướng đạo. BSA chủ trương giúp cho đoàn sinh nam và nữ, ở mọi lứa 
tuổi, có cơ hội tiếp cận với khoa học, kỹ thuật, tạo tác, toán học... ngoài 
lớp học (3). Có một chương trình riêng cho mỗi lứa tuổi (Ấu, Thiếu, 
Thanh...). Có những chuyên hiệu để giúp đoàn sinh tiến triển từng 
bước, tiếp cận với các nguyên tắc căn bản của STEM và thấy rằng các 
môn này cũng rất vui và hấp dẫn! Trưởng hướng đạo không cần phải là 
kỹ sư lành nghề để hướng dẫn các em trong chương trình này. Cũng 
như trong nhiều kỹ năng khác, đoàn sinh được sự hướng dẫn của một 
bảo huynh hay cố vấn có thể ở ngoài phong trào. Những vị này không 
làm nhiệm vụ thầy giáo, mà giúp các em thấy khoa học, kỹ thuật, toán... 
có những ứng dụng rất thực tế trên đời sống hằng ngày, và khám phá 
các lãnh vực này là một trò chơi rất hào hứng. 

Trên đây là một số suy nghĩ và gợi ý giúp các Trưởng có trách 
nhiệm khi suy nghĩ đến công tác cập nhật hóa, đổi mới chương trình 
sinh hoạt hướng đạo. 



(2)"Yet our country is falling behind in Science, technology, engineering and 
mathematics. This is why many professionals and educators in Science, technology, 
engineering, and mathematics betieve the United States should do more now than ever 
to encourage students to enter STEM-related fields. These experts sayouryoung people 
need strong STEM skills to compete in the world market. \Ne must work together to 
cultivate the next generation ofcritical thinkers and innovators" (Giải thích của BSA khi 
phát động chương trình STEM). 



(3) Có thể xem kỹ hơn chương trình STEM của BSA tại các trang 
www.scouting.org/stem và https://stemscouts.org/ 



26 



Seven point Road map for the 
establishment of the Vietnam National 
Scout Association and to seek 
Government recognition 



1. Revievv and finalize the proposed APR draít constitution latest 
by November2015 

2. To arrange for an ASARC / APR team to meet the Vietnam 
Government oííicials 

3. To vvorktovvards ASARCíormal recognition byASEAN 

4. Hold a national scout coníerence in December 2015 to 
approve the draít constitution 

5. Elect the national office bearers for the Vietnam Scout 
Association at the National Scout Conterence 

6. Formal submission to the Government to recognise The 
Vietnam Scout Association 

7. Submission of the Vietnam Scout Association application for 
WOSM membership 

Members of the Task Force to revievv draft constitutỉon and 
work tovvards the establishment of a National Scout Assocíation 
in Vietnam 

1. Mr. Trần Minh Thiện Co-Chairman 

2. Mr. Nguyễn Thiện Khánh Co-Chairman 

3. Mr. Nguyễn Vĩnh Thịnh 

4. Mr. Phạm Thanh Hiệp 

5. Mr. Nguyễn Thái Hùng 

6. Mr. Nguyễn Thông 

7. Mr. Nguyễn Tuấn 

8. Mr. Nguyễn Văn Trung 



27 




9. Mr. Nguyễn Quốc Khánh 

10. Mr. Phạm Minh Thắng 

Terms of Reference of the Task Force: 

1. To revievv the APR draft constitution and suggest changes 
consistent with WOSM guide lines and Government laws and 
rules 

2. To disseminate APR Open Letter and draft constitution to all 
scout groups operating in Vietnam and encourage their 
teedbackand completion of the census by November2015 

3. To prepare the final draft constitution bỵ November 2015 

Conduct of meetings / business of the Task Force: 

1. Organize meetings of the Task Force as often as possible and at 
least tvvice a month (First meeting held on l st March under the 
Chairman of Mr. JR Pangalinan) 

2. Co-Chairman call for meetings and chair the meetings 
alternatively (next meeting to be chaired bỵ Mr. Tran Minh 
Thien) 

3. The Chair of each meeting prepare the final conclusions / 
records of the meeting and forward to APR Office, for 
consideration, the AGREED recommendation for inclusion / 
deletion in the draft constitution. 

4. May invite as observers representatives of other scout groups 
operating in Vietnam or other resource people for a speciíic 
meeting as and when needed / required. 

Members of the ASARC / APR team: 

1. Mr. JR Pangilinan, Regional Director, VVOSM/APR 

2. Mr. Mr. Pattaraoj Kamonrojsiri, member RSC 

3. Mr. Rajalingam Ramasamy, Assistant Secretarỵ General ASARC 

4. Mr. Somboon Bunyasiri, Member APR Management sub 
committee 

5. Mr. Abdullah Rasheed, Consultant RSC 



28 



6. Mr. Mohamed Ali Khalíd, Consultant, RSC 

7. Dr. Annatchai Rattakul, International Commissioner NSOT. 



Lộ trình (bảy bước) hướng dẫn việc thành lập Hội Hướng 
đạo Quốc gia Việt Nam và tìm kiếm sự công nhận của Chính phủ 
VN. 

1. Chỉnh sửa, hoàn thành bản hiến chương HĐVN từ bản hiến 
chương mới nhất của APR, vào tháng 11 năm 2015 

2. Sắp xếp cho ASARC / APR gặp các quan chức Chính phủ Việt 

Nam 

3. Xúc tiến việc ASARC được Cộng đồng/khối ASEAN công 

nhận. 

4. Tổ chức cuộc họp HĐ quốc gia trong tháng 12 năm 2015 để 
thông qua dựthảo hiến chương 

5. Tổ chức Hội nghị để bầu Hội đồng quản trị Hội HĐVN 

6. Trinh chính thức với Chính phủ VN về việc công nhận Hội 
Hướng đạo Việt Nam 

7. Nộp đơn xin Hội Hướng đạo Việt Nam trở thành thành viên 

WOSM 

* Các thành viên của Nhóm công tác /Task Force phụ trách 
làm bản dự thảo hiến chương và hướng tới việc thành lập một Hội 
Hướng đạo Quốc gia tại Việt Nam : 

1. Ông Trần Minh Thiện, đồng chủ toạ. 

2. Ông Nguyễn Thiện Khánh, đồng chủ toạ. 

3. Ông Nguyễn Vĩnh Thịnh 

4. Ông Phạm Thanh Hiệp 

5. Ông Nguyễn Thái Hùng 

6. Ông Nguyễn Thông 

7. Ông Nguyễn Tuấn 

8. Ông Nguyễn Văn Trung 

9. Ông Nguyễn Quốc Khánh 

10. Ông Phạm Minh Thắng 

* Các điều khoản tham chiếu của Nhóm công tác/ Task 



29 



Force: 



1. Rà soát bản dự thảo hiến chương APRđểđêxuất những thay 
đổi cho phù hợp với điều lệ và hướng dẫn của WOSM ; phù hợp với 
pháp luật và quỵ tắc của Nhà nước Việt Nam. 

2. Thông báo rộng rãi Thư ngỏ của APR và dự thảo bản hiến 
chương cho tất cả các đơn vị Hướng Đạo đang hoạt động tại Việt Nam 
biết ; khuyến khích các đơn vị đóng góp ý kiến ; đồng thời thống kê các 
đơn vị HĐ đang hoạt động, vào tháng 11 năm 2015. 

3. Chuẩn bị bản dự thảo hiến chương cuối cùng vào tháng 11 
năm 2015 

* Tổ chức họp của Nhóm Task Force 

1. Tổ chức các cuộc họp của Nhóm công tác thường xuyên 
càng tốt và ít nhất hai lần một tháng (cuộc họp đầu tiên được tổ chức 
vào ngày 01 tháng 3 dưới sự chủ toạ của ông JR Pangalinan) 

2. Đồng chủ toạ luân phiên tổ chức họp và chủ trì họp của 
nhómTask Force (cuộc họp tiếp theo sẽ được chủ trì bởi ông Trần Minh 
Thiện) 

3. Chủ toạ của mỗi cuộc họp chuẩn bị kết luận cuối cùng, làm 
biên bản cuộc họp và gửi tới văn phòng APR để xem xét những đề nghị, 
chỉnh sửa ; ghi nhận những điều đồng thuận hoặc bỏ đi trong bản dự 
thảo hiến chương. 

4. Có thể mời làm quan sát viên là đại diện của các nhóm HĐ 
khác đang hoạt động tại Việt Nam hoặc những người đang quan tâm 
trong các cuộc họp nhóm Task Force, khi cần thiết. 

Các thành viên của nhóm ASARC &APR: 

1. Ông JR Pangilinan, Giám đốc APR/ WOSM. 

2. Ông Pattaraoj Kamonrojsiri, thành viên RSC 

3. Ông Rajalingam Ramasamỵ, TrỢlýTổngThưkýASARC 

4. Ông Somboon Bunyasiri, Thành viên Ban Quản lýAPR. 

5. Ông Abdullah Rasheed, Tư vấn RSC 

6. Ông Mohamed Ali Khalid, tưvấn, RSC 

7. TS Annatchai Rattakul, ủy viên liên lạc quốc tế NSOT/ HĐ 
Tháiland. 

Ngày 3 tháng 3 năm 2015 

Bản dịch: Phạm Thanh Hiệp 

Ban tổ chức tiếp đón đoàn ASARC&APR 






- 


h B 










Bf /1 








Thư của Ban điều hành HĐVN 
về bản dự thảo hiến chương do APR đề nghị 



HDVN Ban Dieu Hanh 
< 'bandieuhanhhdvn@gmail.com'> 

To HDVN Ban Dieu Hanh 

BCC tonthatsam@yahoo.com Mar28 
Kính chuyển đến Quý Trưởng và anh chị em "Bản dịch Dự thảo 
Quy Trình doAPR đề nghị" để góp ý cùng Nhóm công tác (Taskforce). 

Bản dịch này của Tr. Nguyễn duy Thông, có sự hiệu đính của 
Trưởng Tôn thất Sam. 

Chúng tôi cũng đồng thời gởi đến Thư góp ý về Quy trình của Tr. 
Tôn thất Sam gởi Nhóm công tác để Quý Trưởng tham khảo. 

Rât mong nhận được sự góp ý của các huynh trưởng Hướng 
Đạo Việt Nam. 

Quý Trưởng góp ý gởi về hộp thư: 

Tr. Tràn minh Thiện: bandieuhanhhdvn@gmail.com 
Tr. Nguyễn thiện Khánh: drkhanh@gmail.com 
Thân ái bát tay trái Quý Trưởng 



HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 
Trưởng Ban Điều Hành 
Trần Minh Thiện 

NGỌN ĐUỐC HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM MÃI MÃI Rực SÁNG 



33 




Dự THẢO 

Hiến chương Thành lập Hội 
Hướng đạo Quốc gia Việt nam (NAVS) 



CHƯƠNG I 



Điều 1 Hội Hướng đạo Quốc gia Vỉệt Nam có tên là: 

Bằng tiếng Việt: HỌI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM (HĐVN) 

Bằng tiếng Anh: "National Association of Vietnam Scouts (NAVS) 
Thuật ngữ "SCOUT" (hướng đạo sinh) trong tên này thuộc sở hữu 

của Hội. 

(sau đây hội được nhắc đến là "Hội Hướng đạo Việt Nam") 

Điều 2 Trụ sở Hội 

Trụ sở của "Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam" sẽ đătởHả Nôi, thủ 
đô nước Công hòa Xã hôi Chủ nghĩa Viêt Nam . 

Điều 3 Thủ lĩnh Hướng đạo 

Chủ tich nước Còng hòa Xã hôi Chủ nghĩa Viêt Nam sẽ đước mời lảm 
Thủ lĩnh Hướng đao Vỉêt Nam. 

Điều 4 Biểu tượng 




Điều 5 Ngôn ngữ 

Ngôn ngữ chính thức của Hội là tiếng Việt, cùng phiên dịch sang 
tiếng Anh khi cần thiết. 



34 






Điều 6 Công nhận 

6.1 Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam sẽ là tổ chức duy nhất được công 
nhận và được cấp phép bởi nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hoạt 
động vì sự phát triển của Phong trào Hướng đạo trên đất nước Việt Nam và 
không có một tổ chức nào khác được cấp phép sẽ quản lý sự phát triển của 
Phong trào Hướng đạo ở Việt Nam. 

6.2 Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới 

Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam là Hội Hướng đạo Quốc gia duy 
nhất ở Việt Nam được Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới (WOSM) 
công nhận là thành viên. 



đạo 



CHƯƠNG II 



Định nghĩa, Mục đích, Nguyên tắc, Lời hứa và Luật Hướng 



Điêu 7 Định nghĩa 

Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam là một tổ chức tình nguyện, 
phi chính trị, có tính chất giáo dục vì lợi ích của thanh thiếu niên, kết nạp 
tất cả mọi người không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc, tín ngưỡng, mà 
chấp nhận tuân theo Mục đích, Nguyên lý, và Phương pháp của Phong 
trào Hướng đạo. 

Điêu 8 Mục đích 

Mục đích của Hội là đóng góp vào sự phát triển toàn diện các 
tiềm năng của thanh thiếu niên về mặt thể chất, trí lực, xã hội, tâm linh, 
và tình cảm với tư cách là những cá nhân cũng như các công dân có 
trách nhiệm, thành viên của địa phương, quốc gia và cộng đồng quốc tế. 

Điều 9 Nguyên lý 

Mọi sinh hoạt của Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam trung 
thành với các nguyên lý niềm tin, các nguyên tắc xã hội, thái độ của cá 
nhân đối với cộng đồng, trách nhiệm phát triển bản thân. Hội hoạt động 
tuân theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hội 
không tham gia các hoạt động và phong trào chính trị. Các nguyên lý 



35 



của Hội được phát biểu như sau: 

Bổn phận với tín ngưỡng tâm linh: 

Hội tuân thủ các nguyên lý tâm linh, trung thành với tôn giáo là 
cơ sở của các nguyên lý tâm linh đó và chấp thuận các trách nhiệm xuất 
pháttừcác nguyên lý này. 

Bổn phận đối với tha nhân 

- Trung thành với tổ quốc phù hợp với việc khuyến khích hòa 
bình, hiểu biết và hợp tác trong phạm vi địa phương, quốc gia, quốc tế. 

- Tham gia phát triển xã hội với sự công nhận và tôn trọng nhân 
phẩm con người và hòa nhập với thê giới tự nhiên. 

Bổn phận đối với bản thân 

Có trách nhiệm phát triển bản thân. 

Điều 10 Phương pháp Hướng đạo 

Phương pháp hướng đạo được định nghĩa là "một hệ thống tự 
giáo dục tiệm tiến" thông qua: 

a. Tuân theo Lời hứa và luật Hướng đạo 

b. Học thông qua hành 

c. Là thành viên của các nhóm nhỏ (ví dụ như một Đội), bao gồm, 
dưới sự hướng dẫn của người lớn, khám phá liên tục và nhận trách 
nhiệm, và sự huấn luyện hướng tới sự tự chủ nhằm phát triển nhân cách, 
và đạtđược năng lực, tự chủ, sự đáng tin cậy và các khả năng để vừa hợp 
tác vừa lãnh đạo. 

d. Các chương trình tiệm tiến và hấp dẫn của các hoạt động đa 
dạng dựa trên đặc điểm lứa tuổi bao gồm: trò chơi, các kỹ năng hữu ích, 
và giúp ích cộng đồng, diễn ra chủ yếu ở ngoài trời trong mối liên hệ với 
thiên nhiên, các hoạt động giúp ích cộng đồng, và các hoạt động xã hội 
tình nguyện khác. 

Điều 11 Lời hứa Hướng đạo, Luật Hướng đạo và Châm ngôn 
Hướng đạo 

li.l Lời Hứa Hướng đạo 

Tôi lấy danh dự mà hứa rằng: 

Sẽ cô' gắng hết sức để làm tròn bổn phận đối với tín ngưỡng của 
mình, đối với quốc gia, đối với tha nhân bất kỳ lúc nào và tuân theo luật 



36 



Hướng Đạo. 

11.2 Luật Hướng đạo 

1- Hướng đạo sinh là người trung thực 

2- Hướng đạo sinh là người trung thành 

3- Hướng đạo sinh giúp ích và giúp đỡ con người 

4- Hướng đạo sinh là bạn của tất cả mọi người và là huynh đệ của 
tất cả các hướng đạo sinh khác 

5- Hướng đạo sinh lịch sựvà vâng lời 

6- Hướng đạo sinh vui vẻ và tốt bụng 

7- Hướng đạo sinh sống tiết kiệm 

8- Hướng đạo sinh dũng cảm 

9- Hướng đạo sinh công nhận tôn giáo và yêu thương con người, 
động vật, và thiên nhiên 

10- Hướng đạo sinh lành mạnh trong ý nghĩ, lời nói, và hành 

động. 

11.3 Châm ngôn của hướng đạo 

"Sắp sẵn" 



Điều 12 Tư cách thành viên 

12.1 Tất cả những ai chấp nhận mục đích, nguyên lý của Hội đều 
có thể gia nhập Hội. 

12.2 Thành viên Hội (sau đây gọi là đoàn sinh hướng đạo) được 
xem là thành viên tham dự bao gồm: 

Hải ly, Ấu sinh, Thiếu sinh, Kha sinh, Tráng sinh là thành viên của 
một Liên đoàn hướng đạo có đăng ký và đóng lệ phí. 

Trưởng là người trưởng thành được bổ nhiệm còn thời hạn 
(chứng chỉ). 

12.3 Hội viên danh dự: là những người không phải trưởng 
hướng đạo tích cực sinh hoạt thường xuyên, nhưng đóng phí năm và tự 
nguyện ủng hộ phong trào hướng đạo. 

12.4 Hội đồng Hướng đạo có thể ngừng tư cách thành viên của 
bất cứ thành viên nào không tuân theo nguyên tắc cơ bản của hướng 
đạo, hoặc không tuân theo quỵ định và nội quy của Hội. Thẻ hội viên có 
thể được trả lại hoặc hủy. 



37 



CHƯƠNG m 

Tổ chức của Hội 



Điều 13: Đại hội đồng Hướng đạo Quốc gia 

13.1 Thành phần của Đại hội đồng Hướng đạo Quốc gia: 

Đại hội đồng Hướng đạo Quốc gia bao gồm các thành phần sau: 

a) Chủ tịch Hội Hướng đạo Quốc gia, người đồng thời là chủ tọa Đại 
hội Hướng đạo Quốc gia 

b) Phó chủ tịch Hội 

c) Tổng ủy viên 

d) Phó tổng ủỵviên 

e) ủy viên Liên lạc Quốc tế 

f) Thủ quỹ 

g) ủy viên Quốc gia phụ trách Huấn luyện và Nguồn lực Huynh 

Trưởng 

h) ủy viên Quốc gia phụ trách Chương trình Thanh thiếu niên 

i) Tổng Thư ký 

j) ủy viên của các Châu hướng đạo 

k) Các Đạo Trưởng 

l) Một đoàn sinh do Hội đồng Liên đoàn của mỗi nhóm hướng đạo 
có đăng ký với Châu hướng đạo đề cử. 

m) Năm hội viên danh dự của Hội (đại diện cho cả nam lẫn nữ) do 
Hội đồng Hướng đạo Quốc gia đề cử. 

n) Đại diện theo tỷ lệ 1 Trưởng trên 100 đoàn viên đăng ký trong liên 
đoàn hướng đạo 

Tổng thư ký sẽ làm Thư ký của Đại Hội đồng Hướng đạo Quốc gia. 

13.2 Nhiệm kỳ của thành viên Đại hội đồng Hướng đạo Quốc 
gia 

a) Nhiệm kỳ của các chức danh văn phòng bao gồm: Chủ tịch, Phó 
chủ tịch, Tổng ủy viên, ủy viên Liên lạc Quốc tế, Thủ quỹ, ủy viên Huấn luyện 
và Nguồn lực Huynh trưởng, ủy viên ngành Thanh thiếu niên, Tổng thư ký, và 
các ủy viên Châu được xác định bằng nhiệm kỳ tại vị của họ. 

b) Nhiệm kỳ của các Hội viên Danh dựđược xác định bằng nhiệm kỳ 
bổ nhiệm của họ trong Hội đồng Hướng đạo Quốc gia. 

c) Nhiệm kỳ của các Hội viên được bổ nhiệm từ mỗi liên đoàn hướng 
đạo và từ Hội đồng Thanh niên Hướng đạo Quốc gia là hai năm liền nhau. 

13.3. Chức năng của Đại hộỉ đồng Hướng đạo Quốc gỉa 



38 



Chức năng của Đại hội đồng Hướng đạo Quốc gia bao gồm: 

b) Thúc đẩy phát triển Phong trào Hướng đạo trong nước và thiết 
lập mối quan hệ hợp tác với các tổ chức có quan tâm nhằm đạt được mục 
đích hướng đạo phù hợp với nguyên lý và chính sách của Hội. 

c) Ra quyết định về các vấn đề Chính sách, Hiến chương, và Nội quy, 
và đảm bảo tuân theo các điều khoản của nguyên lý Hướng đạo. 

d) Chọn nhân sự cho Hội đồng Hướng đạo Quốc gia và chọn 5 hội 
viên danh dự. 

e) Chọn nhân sự cho các chức danh lãnh đạo của Hội Hướng đạo 
Quốc gia, cụ thể là: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng ủy viên, và Thủ quỹ danh dự 

f) Xem xét và chuẩn y ngân sách của Hội Hướng đạo Quốc gia do ủy 
ban Điều hành soạn thảo và được Đại Hội đồng Hướng đạo Quốc gia thông 
qua. 

g) Xem xét và thông qua các kiến nghị và báo cáo khác của Hội đồng 
Hướng đạo Quốc gia. 

h) Xem xét và thông qua các dự kiến sửa đổi khác đối với Hiến 
chương này và nội quỵ do Hội đồng Hướng đạo quốc gia đưa ra. 

i) Bổ nhiệm thanh tra của Hội, người sẽ có nhiệm kỳ từ khi kết thúc 
Đại hội Hướng đạo Quốc gia này đến Đại hội Hướng đạo Quốc gia kế tiếp và 
sẽ được bổ nhiệm lại nếu cần thiết. 

j) Thông qua các tài khoản đã kiểm toán của Hội. 

k) Điền khuyết các chức danh trong Đại hội Hướng đạo Quốc gia và 
Hội đồng Hướng đạo Quốc gia theo thời gian như đã quy định trong Hiến 
chương và Điều lệ. 

l) Nhận và thông qua Báo cáo năm và Ngân sách năm của Hội. 

13.4. Chủ tịch Đại hội đồng Hướng đạo Quốc gia 

Chủ tịch Đại Hội Hướng đạo Quốc gia, hoặc Phó chủ tịch Hội trong 
trường hợp vắng mặt chủ tịch sẽ làm chủ tọa tất cả các phiên họp. Nếu cả 
chủ tịch lẫn phó chủ tịch đều không có mặt thì sau 30 phút kể từ thời gian đã 
định cho cuộc họp bắt đầu, các thành viên có mặt sẽ chọn ra một người 
trong số họ để chủ tọa cuộc họp. 

13.5. Các phiên họp của Đại hội đồng Hướng đạo Quốc gia 

a) Đại hội sẽ họp ít nhất 1 lần mỗi năm và có tên là Cuộc họp Toàn 
thểThường niên, tại địa điểm do Chủ tịch Hội hoặc do Tổng ủy viên hội triệu 
tập. 

b) Thông báo về tất cả các cuộc họp toàn thể hằng năm bình 
thường, bao gồm địa điểm, thời gian, và chương trình nghị sự được công 
khai và được chuyển tới tất cả các liên đoàn hướng đạo ít nhất 30 ngày trước 
thời gian họp. 



39 



c) Cuộc họp bất thường có thể được triệu tập nếu Chủ tịch hội, hoặc 
Tổng ủy viên yêu cầu, hoặc có 2/3 thành viên của Hội yêu cầu, với thông báo 
trước 15 ngày bằng văn bản hoặc bằng phương tiện nhanh nhất có nêu địa 
điểm, thời gian, và chương trình nghị sự của cuộc họp. 

13.6. Các thay đổi của cuộc họp 

Chủ tọa cuộc họp, với sự đồng thuận của các đại biểu, có thể hoãn 
cuộc hợp trong một thời gian ngắn và nếu cần thiết có thể chuyển địa điểm 
cuộc họp sang một địa điểm khác. 

13.7. Số đại biểu quy định 

a) Hai phần ba tổng số đại biểu của Đại hội đồng Hướng đạo Quốc 
gia sẽ hợp thành đa số cần thiết để biểu quyết. 

d) Nếu trong vòng nửa tiếng đồng hồ kể từ thời điểm đã định trước 
để bắt đầu cuộc họp mà không có đủ số đại biểu cần thiết nói trên, cuộc họp 
vẫn có thể tiến hành. Khi đó số đại biểu cần thiết để biểu quyết là 1/3 đại biểu 
của Đại hội. Trong một cuộc họp như thế, các vấn đề liên quan đến Hiến 
chương sẽ không được quyết định. 

13.8. Quy trình bỏ phiếu 

a) Mỗi vấn đề trình lên Đại hội thường sẽ được thông qua biểu quyết 
giơ tay nếu không có quy định khác hoặc nếu ít nhất 50% đại biểu có mặt và 
tham gia bầu chọn không yêu cầu phải bỏ phiếu kín; 

b) Mỗi đại biểu có mặt tại Đại hội Hướng đạo Quốc gia được bầu 
một phiếu. Bỏ phiếu bằng cách bầu thay không được chấp nhận. Các nghị 
quyết sẽ được thông qua với số phiếu thuận quá bán của các đại biểu có mặt 
và tham gia bỏ phiếu. Trong trường hợp số phiếu thuận và chống bằng nhau, 
nghị quyết sẽ không được thông qua. 

Điều 14 Hội đồng Hướng đạo Quốc gia 

14.1 Hội đồng Hướng đạo Quốc gia sẽ bao gồm các thành phần 

sau: 

Chủ tịch Hội, người sẽ đồng thời làm chủ tịch Hội đồng Hướng đạo 
Quốc gia 

a) Phó chủ tịch 

b) Tổng ủy viên 

c) PhóTổng ủy viên 

d) ủy viên Liên lạc Quốc tế 

e) ủy viên Quốc gia phụ trách Huấn luyện và Nguồn lựcTrưởng 

f) ủy viên Quốc gia phụ trách Chương trình Thanh thiếu niên 

g) Thủ quỹ 

h) Tổng Thư ký 



40 



i) ủy viên các đạo (Dist) 

j) Một đại diện là thanh niên từ mỗi châu hướng đạo 

k) Năm hội viên danh dự của Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam. 
Tổng Thư ký Quốc gia sẽ làm Thư ký của Hội đồng Hướng đạo Quốc gia. 

14.2 Chức năng của Hội đồng Hướng đạo Quốc gia: 

a. Hành động trên danh nghĩa của Đại hội đồng Hướng đạo Quốc 
gia trong thời gian giữa 2 kỳ đại hội và góp ý vào các quyết định, kiến nghị, 
chính sách của Đại hội. 

b. Lãnh đạo Hội Hướng đạo Quốc gia trên danh nghĩa của Đại hội 
đồng Hướng đạo Quốc gia với quyền lực và trách nhiệm quy định trong Hiến 
chương Thành lập, trong Điều lệ của Hội. 

c. Quảng bá cho Hội và đảm bảo duy trì Hiến chương, Điều lệ của 

Hội. 

d. Xem xét và phê duyệt các chính sách và kiến nghị khác từ các tiểu 
ban nộp lên cho mình và đề xuất các chính sách và kiến nghị ấy lên Đại hội 
Hướng đạo Quốc gia. 

e. Nuôi dưỡng và khuyến khích Phong trào Hướng đạo trong nước, 
cố gắng và đảm bảo mức độ cao nhất của Phong trào Hướng đạo trên mọi 
miền của đất nước, trong mọi khía cạnh. 

f. Quyên góp gây quỹ để bù đắp chi phí hành chính và phát triển 
Phong trào Hướng đạo trong nước, đảm bảo rằng nhu cầu tài chính hiện tại 
và tương lai của Hội được đáp ứng. 

g. Xem xét và phê duyệt các ứng viên vào các chức danh Phó Tổng 
ủy viên, Thư ký Quốc gia, ủy viên Liên lạc Quốc tế, ủy viên Quốc gia về Huấn 
luyện và Nguồn lực Huynh trưởng, ủy viên Chương trình Thanh thiếu niên do 
ủy ban Điều hành Quốc gia đề xuất. 

h. Xem xét các phê duyệt và các bổ nhiệm khác của các Tiểu ban, chủ 
tịch tiểu ban và các thành viên của nó do ủy ban Điều hành Quốc gia đề xuất. 

i. Trường hợp khuyết danh do tử vong hoặc do thôi nhiệm hay vì bất 
cứ lý do nào, một thành viên khác của ủy ban sẽ thay thế cho đến thời điểm 
Cuộc Đại hội Thường niên kếtiếpcủaĐại hội đồng Hướng đạo Quốc gia. 

j. Nhận báo cáo năm và ngân sách năm của ủy ban Điều hành 
Hướng đạo Quốc gia nộp lên để Đại hội đồng Hướng đạo Quốc gia phê 
duyệt. 

k. Nhận các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Hội do ủy ban 
Điều hành nộp lên để Đại hội Hướng đạo Quốc gia phê duyệt. 

l. Giao quyền cho ủy ban Điều hành khi thấy cần thiết. 

14.3 Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Hướng đạo Quốc gia: 

a) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Hướng đạo Quốc gia là 4 năm, 



41 



và không kéo dài quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. 

b) Thành viên Hội đồng Hướng đạo Quốc gia sẽ mất tư cách thành 

viên: 

- Nếu có tư tưởng không trong sáng. 

- Nếu cóđơntừchức bằng văn bản đến Hội Hướng đạo Quốc gia. 

- Nếu 2/3 đại biểu đủ tư cách có mặt tại cuộc họp Hội đồng biểu 
quyết bãi nhiệm. 

- Nếu bị tòa án tuyên phạm tội hình sự. 

14.4 Các cuộc họp của Hộỉ đồng Hướng đạo Quốc gia 

a) Hội đồng có thể họp vì công việc, hoãn họp hoặc họp thường 
xuyên, khi Hội đồng thấy phù hợp, miễn là Hội đồng có họp ít nhất mỗi 6 
tháng một lần. 

b) Thành viên Hội đồng có quyền tham dự tất cả các cuộc họp Hội 
đồng và có quyền phát biểu và biểu quyết. Mỗi thành viên có quyền có một 
phiếu bầu, và bất cứthành viên nào cũng cóthểyêu cầu thu phiếu của mình. 

c) Chủ tịch hội đồng, hoặc trong trường hợp vắng mặt chủ tịch hội 
đồng, phó chủ tịch sẽ làm chủ tọa cuộc họp. Nếu cả hai vị trên đều vắng mặt 
tại một cuộc họp hội đồng, hội đồng sẽ chỉ định một chủ tọa tạm thời từ 
những đại biểu có mặt. 

d) Một cuộc họp thông thường của hội đồng có thể được Thư ký 
triệu tập bất cứ lúc nào theo chỉ thị của Chủ tịch hội đồng hoặc của Tổng ủy 
viên hoặctheo nghị quyết của ủy banĐiều hành. 

e) Nếu tập hợp được ít nhất là một nửa số thành viên hội đồng thì có 
thể yêu cầu Chủ tịch hội đồng triệu tập một cuộc họp bất thường. 

f) Đối với cuộc họp thông thường, thông báo họp dưới dạng văn 
bản phải được Hội đồng gửi đến tất cả các thành viên hội đồng ít nhất 14 
ngày trước thời gian họp. Đối với cuộc họp bất thường hoặc khẩn cấp, thông 
báo dạng văn bản này phải được gửi trước ít nhất 5 ngày. Trong mỗi trường 
hợp, thông báo phải gửi kèm chương trình nghị sự. 

14.5 Quy trình bỏ phiếu 

a. Mỗi vấn đề đưa ra cuộc họp thông thường được biểu quyết bằng 
cách giơ tay nếu không có yêu cầu bỏ phiếu kín từ ít nhất một nửa (1/2) số 
đại biểu có mặt và có quyền biểu quyết. 

b. Mỗi đại biểu của hội đồng có mặt có quyền bầu 1 phiếu. Bỏ phiếu 
dưới hình thức bầu thay không được chấp nhận. Vấn đề sẽ được thông qua 
bằng số phiếu quá bán của đại biểu có mặt và tham gia bỏ phiếu. Trong 
trường hợp số phiếu thuận và chống bằng nhau, Chủ tọa của cuộc họp sẽ bỏ 
lá phiếu quyết định. 

14.6 Số đại biểu cần thiết để biểu quyết 



42 



a Số đại biểu cần thiết để biểu quyết tại Cuộc họp Đại Hội đồng 
Hướng đạo Quốc gia là 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng. 

b Nếu không có đủ số đại biểu theo quy định để biểu quyết trong 
vòng nửa tiếng đồng hồ (30 phút) kể từ thời gian quy định bắt đầu cuộc họp, 
cuộc họp sẽ được hoãn 1 tiếng đồng hồ và bắt đầu trở lại khi có đủ số đại 
biểu hội đồng nhưquỵđịnh. 

Điều 15 ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc gia 

ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc gia sẽ bao gồm các thành phần 

sau: 

15.1 Thành phần 

-Tổng ủy viên 

- PhóTổng ủy viên 

- ủy viên Liên lạc Quốc tế 

- ủy viên Quốc gia về Huấn luyện và Nguồn lực trưởng 

- ủy viên Quốc gia về chương trình Thanh thiếu niên 

-Thủ quỹ 

-Thư ký Quốc gia 

- Năm đại diện từ Hội đồng Hướng đạo đạo 

- Hai đại diện thanh niên 

Thư ký Quốc gia sẽ làm Thư ký ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc 
gia. 

15.2 Chức năng của ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc gia: 

a) Thay mặt Đại Hội đồng Hướng đạo Quốc gia giữa hai kỳ họp hội 
đồng; thực hiện các quyết định, kiến nghị, chính sách của hội đồng. 

b) Ban hành, sửa đổi, hủy bỏ các quy định, nội quy, các lệnh, tuy 
nhiên trừ Hiến chương thành lập, Điều lệ, các chính sách chung, các chính 
sách của Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam, khi cần thiết, để kiểm soát các 
mối quan hệ của Hội. 

c) Thúc đẩy Phong trào Hướng đạo trên khắp Việt Nam thông qua 
các chuyến thăm, thư từ, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ cá nhân, hoặc thông qua 
các hoạt động phù hợp khác. 

d) Thông qua các tài khoản hàng năm và các báo cáo năm để trình 
lên Đại hội trong Cuộc họp toàn thể Thường niên. 

e) Có quyền bổ nhiệm, phế truất, hoặc đình chỉ bất cứ nhân viên nào 
của trụ sở hướng đạo quốc gia, thay đổi hoặc phê duyệt mức lương mà ủy 
ban cho là không phù hợp, quyết định nhiệm vụ và trách nhiệm của nhân 
viên trụ sở. 



43 



f) Hướng dẫn, quản lý và kiểm soát các quỹ và nguồn tài chính của 
Hội theo ngân sách đã được Hội đồng Hướng đạo thông qua. 

g) Tại Đại hội Hướng đạo Quốc gia hàng năm, trình lên đại hội Bản 
cân đối tài khoản của Hội khi năm tài chính trước đó kết thúc và bản thu nhập 
và chi phí cho tới thời điểm đó, cùng dự toán ngân sách cho năm tiếp theo. 

h) Tiến cử lên Hội đồng phong nhậm các chức vụ còn khuyết của 
Tổng Thư ký, ủỵ viên Liên lạc Quốc tế, ủy viên Quốc gia về Huấn luyện và 
Nguồn lực Huynh trưởng, ủy viên Quốc gia về ngành Thanh thiếu niên khi 
cần, và xác định trách nhiệm cũng như nhiệm vụ của các văn phòng này. 

i) Trong trường hợp còn khuyết bất cứ vị trí nào trong chức vụ ủy 
viên Liên lạc Quốc tế, ủy viên Quốc gia về Huấn luyện và Nguồn lực trưởng, 
ủy viên Quốc gia về ngành Thanh thiếu niên, ủy ban Điều hành tự do quyết 
định, bổ nhiệm bất cứ người nào trong số ủy viên Quốc gia tạm thời giữ chức 
vụ bị khuyết trong một thời hạn tạm thời không quá 6 tháng, ủy viên thay 
thế này không được quyền có thêm phiếu khi biểu quyết trong các cuộc họp 
của Hội đồng hoặc của ủy ban Điều hành. 

15.3 Nhiệm kỳ 

Nhiệm kỳ của các thành viên ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc gia 
là 4 năm, và không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. 

15.4 Các cuộc họp của ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc gia 

ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc gia phải nhóm họp ít nhất 6 

tháng một lần. Khi triệu tập cuộc họp, phải gửi thông báo tối thiểu trước thời 
gian họp một tuần, trừ khi hai phần ba (2/3) thành viên của ủy ban đồng ý 
thông báo họp sớm. 

15.5 Số đại biểu đủ để biếu quyết 

Điều 16. Trụ sở Hướng đạo Quốc gia 

Ban tổng thư ký sẽ đặt ở Trụ sở Hướng đạo Quốc gia ở Hà Nội, thủ 
đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đứng đầu sẽ là Tổng Thư ký 
Hướng đạo Quốc gia và có thể cần thêm các nhân viên và họ làm việc theo 
quy chế nhân viên đã có. 

Ban tổng thư ký chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách và các 
quyết định của Đại hội đồng Hướng đạo Quốc gia, Hội đồng Hướng đạo 
Quốc gia, ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc gia, và của Tổng ủy viên. 

Điều 17. Các chức vụ 

17.1 Bổ nhiệm các chức vụ 

A) Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Hướng đạo Quốc gia 

i. Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam do Đại 



44 



hội Hướng đạo Quốc gia bầu chọn trong số các thành viên của Hội Hướng 
đạo Quốc gia và sẽ được Thủ lĩnh Hướng đạo cấp giấy bổ nhiệm. 

ii. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và Phó chủ tịch là bốn năm kể từ ngày 
nhậm chức. Chủ tịch và Phó chủ tịch hội có thể giữ chức vụ này tối đa là 2 
nhiệm kỳ liên tiếp. 

iii. Chủ tịch Hội Hướng đạo Quốc gia sẽ chịu trách nhiệm trước Đại 
hội Hướng đạo Quốc gia và Hội đồng Hướng đạo Quốc gia. 

iv. Phó chủ tịch Hội Hướng đạo Quốc gia sẽ chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch Hội Hướng đạo Quốc gia, Đại hội đồng Hướng đạo Quốc gia, và Hội 
đồng Hướng đạo Quốc gia. 

B) Tổng ủy viên 

i. Tổng ủy viên sẽ do Đại hội Hướng đạo Quốc gia bầu chọn từ các 
thành viên của Hội Hướng đạo Quốc gia và sẽ được Thủ lĩnh Hướng đạo cấp 
giấy chứng nhận. 

ii. Nhiệm kỳcủaTổng ủy viên là BỐN năm kể từ ngày nhậm chức và 
số nhiệm kỳ liên tục tối đa đối với Tổng ủy viên là 2 nhiệm kỳ. 

iii. Tổng ủy viên chịu trách nhiệm báo cáo công tác lên Đại hội đồng 
Hướng đạo Quốc gia và Hội đồng Hướng đạo Quốc gia. 

C) Phó tổng ủy viên, ủy viên Liên lạc Quốc tế, ủy viên Huân 
luyện Quốc gia và Nguồn lực Trưởng, ủy viên Chương trình Thanh thiếu 
niên 

i. ủy viên Liên lạc Quốc tế, ủy viên Huấn luyện Quốc gia và Nguồn 
lực Trưởng, ủy viên Chương trình Thanh thiếu niên sẽ được Hội đồng Hướng 
đạo Quốc gia bổ nhiệm trong số các thành viên Hội Hướng đạo Quốc gia 
theo đềcửcủaTổng ủy viên và của ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc gia. 

ii. Phó tổng ủy viên, ủy viên Liên lạc Quốc tế, ủy viên Huấn luyện 
Quốc gia và Nguồn lực Trưởng, ủy viên Chương trình thanh thiếu niên sẽ 
chịu trách nhiệm trước Tổng ủy viên, và trước Hội đồng Hướng đạo Quốc 
gia. 

iii. Nhiệm kỳ của Phó tổng ủy viên, ủy viên Liên lạc Quốc tế, ủy viên 
Huấn luyện Quốc gia và Nguồn lực trưởng, ủy viên Chương trình Thanh 
thiếu niên là bốn năm kể từ ngày nhậm chức, và số nhiệm kỳ liên tiếp tối đa là 
2 nhiệm kỳ. 

iv. Phó tổng ủy viên, ủỵ viên Liên lạc Quốc tế, ủy viên Huấn luyện 
Quốc gia và Nguồn lực Trưởng, ủy viên Chương trình thanh thiếu niên không 
kiêm nhiệm 2 chức vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp bị khuyết vắng, một 
trong các vị nói trên có thể kiêm nhiệm tạm thời thêm một chức vụ trong thời 
gian không quá 6tháng. 

V. Phó tổng ủy viên, ủy viên Liên lạc Quốc tế, ủy viên Huấn luyện 



45 



Quốc gia và Nguồn lực Trưởng, ủy viên Chương trình Thanh thiếu niên có thể 
giữ cấp bậc và chức năng của mình trong phạm vi Liên đoàn Hướng đạo của 
họ nếu các vị kể trên vẫn tích cực phục vụ trong Liên đoàn Hướng đạo của họ, 
và nếu được yêu cầu, miễn là không có mâu thuẫn lợi ích, và được sự đồng 
thuận của Chủ tịch Hội Hướng đạo theo kiến nghị của Tổng ủy viên và của 
ủy viên Châu và Đạo của họ, theo một cách phù hợp. 

D) Thư ký Hướng đạo Quốc gia 

Thư ký Hướng đạo Quốc gia được bổ nhiệm bởi Hội đồng Hướng 
đạo Quốc gia theo các tiêu chuẩn được quy định trong Các điều khoản tham 
khảo, HỢp đồng Lao động, và sau đó được được bổ nhiệm chính thức bởi 
Tổng ủy viên. 

17.2 Chức năng của các vị trí lãnh đạo 

A) Chủ tịch Hội Hướng đạo Quốc gia: 

a) Chịu trách nhiệm báo cáo công tác với Thủ lĩnh Hướng đạo, Đại 
hội đồng Hướng đạo Quốc gia, và với Hội đồng Hướng đạo Quốc gia. 

b) Lãnh đạo Hội Hướng đạo Quốc gia và làm gương để khuyến khích 
các Trưởng thành viên thực hiện nhiệm vụ của họ. 

c) Làm chủ tọa các cuộc họp của Đại hội Hướng đạo Quốc gia và Hội 
đồng Hướng đạo Quốc gia. 

d) Là người đại diện chính và là người phát ngôn của Hội Hướng đạo 
Quốc gia về các vấn đề chính sách. 

e) Duy trì mối quan hệ với các lãnh đạo chính phủ, khối tư nhân, 
quốc tế; các tổ chức và cộng đồng quốc gia để đạt được sự hiểu biết ngày 
càng sâu sắc hơn về Phong trào Hướng đạo, cũng như sự ủng hộ về tinh thần 
và vật chất cho Phong trào Hướng đạo. 

f) Phát triển Phong trào Hướng đạo trong phạm vi quốc gia. 

B) Phó chủ tịch Hộỉ Hướng đạo Quốc gia 

Phó chủ tịch Hội Hướng đạo Quốc gia sẽ thay mặt Chủ tịch hội vào 
thời điểm và ở những nơi cần thiết. 

C) Tổng ủy viên: 

a) Sẽ chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Thủ lĩnh Hướng đạo, 
Đại hội Hướng đạo Quốc gia, và Hội đồng Hướng đạo Quốc gia, và làm chủ 
tọa các cuộc họp của ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc gia. 

b) Đẩy mạnh và điều phối các hoạt động của tất cả các ủy ban 
Hướng đạo Quốc gia và các ủy viên, đảm bảo rằng công việc được phân 
công, lập kế hoạch, và được thực hiện một cách hợp lý hướng tới sự quản lý 
hiệu quả, phúc lợi chung, sự tiến bộ và phát triển của Phong trào Hướng đạo 
ở Việt Nam. 

c) Duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Chủ tịch Hội Hướng đạo Quốc 



46 



gia, đặc biệt là trong các vấn đề chính sách. 

d) Khi Chủ tịch Hội Hướng đạo Quốc gia vắng mặt, làm đại diện 
chính và người phát ngôn của Hội Hướng đạo Quốc gia về các vấn đề chính 
sách. 

e) Chính thức bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo của Hội khi họ đã được 
Đại hội Hướng đạo Quốc gia bầu chọn, đối với các vị trí phải bầu chọn, thông 
qua hình thức cấp cho họ giấy chứng nhận chức vụ tại buổi lễ nhậm chức. 

f) Triệu tập cuộc họp khấn cấp của Đại hội Hướng đạo Quốc gia, 
hoặc Hội đồng Hướng đạo Quốc gia, hoặc ủy ban Điều hành Hướng đạo 
Quốc gia vì bất cứ lý do đặc biệt nào và vào lúc cần thiết. 

g) Phê duyệt và ký các giấy chứng nhận bổ nhiệm của các vị trí lãnh 
đạo nhưđã mô tả. 

h) Chịu trách nhiệm trước Đại hội Hướng đạo Quốc gia và Hội đồng 
Hướng đạo Quốc gia về lợi ích và sựtiến bộ của Hội Hướng đạo Quốc gia. 

i) Hành động kết hợp với Đại hội Hướng đạo Quốc gia trong tất cả 
các công việc bao gồm: quản lý hành chính, tài sản tài chính, bổ nhiệm và bãi 
nhiệm các chức danh lãnh đạo. 

j) Đảm bảo công tác của các nhân viên phù hợp với lợi ích và sự 
thăng tiến của Phong trào Hướng đạo trong các phạm vi trách nhiệm khác 
nhau và bổ nhiệm các cá nhân đó theo cấp bậc ủy viên theo công việc như đã 
quy định. 

k) Giao trách nhiệm cho các ủy viên/ Trưởng điều hành hoặc những 
người khác nếu thấy phù hợp. 

l) Ra quyết định về các vấn đề liên quan đến họ theo châu hướng 

đạo. 

m) Giải quyết các vấn đề liên quan đến khen thưởng. 

n) Phê duyệt và ký các chứng chỉ, các giấy bổ nhiệm ..vv... 

o) Phê duyệt các đại biểu tham dự các sự kiện quốc tế. 

p) Giao trách nhiệm cho các ủy ban và các lực lượng đặc biệt, khi có 

yêu cầu. 



Phó tổng ủy viên nhận nhiệm vụ từTổng ủy viên trong bất cứ vấn đề 
nào nêu trên và/ hoặc hỗ trợ Tổng ủy viên trong tất cả các nội dung trên 

D) ủy viên Liên lạc Quốc tế: 

a) Chức năng của ủy viên Liên lạc Quốc tế là phát triển mối quan hệ 
với các Hội Hướng đạo Quốc gia khác và giữ liên lạc thường xuyên với Tổ 
chức Phong trào Hướng đạo Thế giới. 

b) Trách nhiệm của ủy viên Liên lạc Quốc tế còn bao gồm việc 
khuyến khích các hoạt động nhằm hiểu biết quốc tế sâu sắc hơn giữa các 



47 



thành viên của Phong trào Hướng đạo. 

c) Cấp "Thư giới thiệu" cho các thành viên của Hội đi ra ngoài phạm 
vi quốc gia. 

d) Lựa chọn đại biểu đi dự các sự kiện quốc tế. 

e) ủy viên Liên lạc Quốc tế là đầu mối liên lạc chính trong các liên hệ 
giữa các Hội Hướng đạo Quốc gia và Văn phòng Hướng đạo Thế giới. 

E) Thủ quỹ: 

Thủ quỹ của Hội Hướng đạo Quốc gia chịu trách nhiệm về tất cả các 
vấn đề tài chính của Hội: 

a) Các trách nhiệm này bao gồm việc xây dựng ngân sách hàng năm 
của Hội; quản lý các tài khoản tài chính; bao gồm tài khoản ngân hàng và các 
khoản đầu tư; lập báo cáo tài khoản năm và đưa chúng đi kiểm toán; trình 
bày về các tài khoản đã kiểm toán trước ủy ban Tài chính và Hội đồng Hướng 
đạo Quốc gia để được thông qua, và công tác gây quỹ. 

b) Gây quỹ thông qua các đăng ký hàng năm của đoàn sinh, các 
khoản hiến tặng của các cá nhân, công ty hoặc chính phủ; và thông qua các 
hoạt động gây quỹ đặc biệt. 

c) Tất cả các quỹ quyên góp được đều phải xử lý cấn thận và phải 
được gửi vào tài khoản ngân hàng. Cần phải có chữ ký của 2 người để giải 
ngân các chi tiêu có dùng quỹ của Hội. 

d) Nỗ lực để các tài khoản tài chính của Hội được kiểm toán hàng 
năm bởi một cá nhân hoặc công tỵ độc lập. 

e) HỢp tác với ủy ban Tài chính để thực hiện các trách nhiệm liên 
quan đến tài chính của Hội. 

F) ủy viên Huân luyện và Nguồn lực Trưởng: 

a) Lập kế hoạch, thực hiện và điều phối ở cấp độ quốc gia đối với 
công tác huấn luyện và quản lý nguồn lực Trưởng, tức là, công tác tuyển 
dụng, huấn luyện, và hệ thống khen thưởng. 

b) Ra chính sách cấp quốc gia về huấn luyện và nguồn lực huynh 
trưởng nhất quán với Chính sách Huấn luyện và Nguồn lực Trưởng của 
Hướng đạo Thế giới. 

c) Đảm bảo rằng Chính sách Huấn luyện và Nguồn lực Trưởng của 
Hội Hướng đạo Quốc gia Việt nam phản ánh được chính sách chung của Hội 
Hướng đạo Việt Nam, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến Chương 
trình Thanh thiếu niên; 

d) Đề xuất lên Hội các bổ nhiệm Lãnh đạo Trưởng trong các chức 
năng khác nhau; 

e) Hỗ trợ công tác tuyển dụng, huấn luyện, và ra quyết định tương lai 
của Huấn luyện viên, ủy viên phụ trách các lĩnh vực khác trong Hội thông qua 



48 



việc cung cấp sổ tay, các trợ huấn cụ, và các tài liệu khác, và thông qua việc 
thường xuyên liên lạc với họ; 

f) Lập kế hoạch và tiến hành huấn luyện cho Trưởng; 

g) Nghiên cứu các kỹ thuật dùng trong tuyển dụng, huấn luyện 
Trưởng, công tác đánh giá cả trong lẫn ngoài hướng đạo, đặc biệt là trong 
các tổ chức thanh niên khác ở Việt Nam, hợp tác với họ ở những chỗ phù 

hợp; 

h) Đánh giá định kỳ tính hiệu quả của Trưởng trong Hướng đạo, xét 
về các lợi ích đạt được đối với thanh thiếu niên ở cấp độ cơ sở. 

G) ủy viên Chương trình Thanh thiếu niên: 

a) Phát triển Chính sách về Chương trình Thanh thiếu niên nhất quán 
với Chính sách Chương trình Thanh thiếu niên của Hướng đạo Thế giới. 

b) Lập kế hoạch và điều phối tất cả các khía cạnh của Chương trình 
Thanh thiếu niên của Hội ở cấp độ quốc gia. 

c) Tạo ra sự hiểu biết về Chương trình Thanh thiếu niên, nội dung và 
tầm quan trọng của Chương trình, trong tầng lớp huynh trưởng tất cả các 
cấp của Hội. 

d) Đánh giá thường xuyên và phát triển hơn nữa Chương trình 
Thanh thiếu niên để đáp ứng được nhu cầu luôn thay đổi của thanh thiếu 
niên và xã hội họ sống. 

e) Soạn các cuốn sổ tay dành cho đoàn sinh và huynh trưởng trong 
tất cả các ngành tuổi. 

f) Đảm bảo rằng Chương trình Thanh thiếu niên được thực hiện với 
chất lượng tốt tại mỗi đơn vị cơ sở của Hội. 

g) Tích hợp các yếu tố đặc biệt, như giáo dục bảo vệ môi trường, liên 
quan cộng đồng, Phong trào Hướng đạo dành cho thanh thiếu niên khuyết 
tật, ..vv..., vào trong Chương trình Thanh thiếu niên của Hội. 

h) Lãnh đạo ủy ban Chương trình Thanh thiếu niên Quốc gia và chịu 
trách nhiệm về huấn luyện và sự phát triển của các thành viên của ủy ban. 

i) Củng cố sự đoàn kết trong Phong trào Hướng đạo thông qua 
Chương trình Thanh thiếu niên bằng cách hợp tác chặt chẽ với các ủy viên 
khác của Chương trình Thanh thiếu niên Quốc gia và với Văn phòng Hướng 
đạo Thế giới. 

H) Tổng Thư ký 

Tổng thư ký chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề hành chính của 
Hội. Các trách nhiệm đặc biệt về chức năng hành chính bao gồm: 

a) Làm thư ký Đại hội đồng Hướng đạo Quốc gia, Hội đồng Hướng 
đạo Quốc gia, ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc gia. 

b) Tổ chức cuộc họp hàng năm của Đại hội Hướng đạo Quốc gia của 



49 



Hội và các cuộc họp của Hội đồng Hướng đạo Quốc gia và ủy ban Điều hành 
Hướng đạo Quốc gia phù hợp với Hiến chương Thành lập và Điều lệ của Hội. 

c) Lập báo cáo năm trình Đại hội đồng Hướng đạo Quốc gia. 

d) Xây dựng chương trình nghị sự và biên bản cuộc họp của Hội 
đồng Hướng đạo Quốc gia, ủy ban Điều hành Hướng đạo Quốc gia, và Đại 
hội Hướng đạo Quốc gia, có tham khảo ý kiến tư vấn của Chủ tịch/ Tổng ủy 
viên Hội. 

e) Ấn hành và cập nhật tài liệu tham khảo về "Chính sách Tổ chức và 
Điều lệ" của Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam. 

f) Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến tài sản và bảo 
hiểm nợ. 

g) Chịu trách nhiệm về các vấn đề hành chính hàng ngày và công 
việc thư ký của Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam. 

h) Phân chia trách nhiệm của mình với các thành viên ban thư ký nếu 
xét thấy phù hợp. 



CHƯƠNG IV 



TỔ chức Chi Nhánh và Liên đoàn Hướng Đạo 



Điều 18. Hộỉ đồng Hướng đạo Châu 

18.1 Mỗi châu (cùng biên giới địa lý) có một Hội đồng Hướng đạo 
Châu là tổ chức chi nhánh của Hội Hướng đạo Quốc gia và sẽ theo các quy 
định thành lập như sau: 

Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam 

(Tên của Châu hoặc Đạo) * 

Ví dụ: (Tên của Châu) Hội đồng Hướng đạo Châu 

18.2 Mỗi Hội đồng Hướng đạo Châu sẽ, chịu sự phê chuẩn của Hội 
đồng Hướng đạo Quốc gia, xây dựng nội quy của riêng mình không trái với 
Hiến chương Thành lập và Điều lệ của Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam. 

18.3 Tất cả các Hội đồng Hướng đạo Châu phải tuân thủ Hiến chương 
Thành lập và Điều lệ của Hội Hướng đạo Quốc gia và bất cứ sửa đổi nào theo 
thời gian. 

18.4 Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam sẽ chấp thuận tư cách thành 
viên của bất cứ Hội đồng Hướng đạo Châu nào thông qua việc ra một "Hiến 
chương" công nhận thể hiện số đăng ký, ngày ra hiến chương và thời gian 
hiệu lực. 

18.5 Mỗi Hội đồng Hướng đạo Châu sẽ thống kê số đoàn sinh của 



50 



mình nhằm ngày 31 tháng 12 hàng năm và nộp lên Trụ sở Hội Hướng đạo 
Quốc gia Việt Nam. 

18.6 Mỗi Hội đồng Hướng đạo Châu sẽ nộp lệ phí đăng ký hàng năm 
và lệ phí thành viên của mỗi đoàn sinh không mặc đồng phục của Hội, hoặc 
nộp lệ phí theo quy định của Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam theo từng 
thời kỳ. 

18.7 Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Nội quy của Hội 
đồng Hướng đạo Châu và của Hội Hướng đạo Việt Nam, Hiến chương Thành 
lập và Điều lệ của Hội Hướng đạo Việt Nam sẽ được áp dụng. 

18.8 Hội đồng Hướng đạo Châu sẽ thành lập và bổ nhiệm một Hội 
đồng Quản trị trong đó có 1 đại diện của Trụ sở Hướng đạo Quốc gia để bảo 
vệ và quản lý bất động sản và tài sản. Trong trường hợp Hội đồng Hướng đạo 
Châu không còn hoạt động nữa, Trụ sở Hướng đạo Quốc gia sẽ quản lý bất 
động sản và tài sản của Hướng đạo Châu đó cho đến khi một Hội đồng Hướng 
đạo Châu mới được thành lập thay thế hội đồng hướng đạo châu cũ. 

Điều 19 Hội đồng Hướng đạo Đạo 

19.1 Mỗi Hội đồng Hướng đạo Đạo sẽ, phải được sự phê chuẩn của 
Hội đồng Hướng đạo Quốc gia, xây dựng Nội quy riêng của Đạo mình phù 
hợp với Nội quy của Hội đồng Hướng đạo Châu, Hiến chương Thành lập, và 
Điều lệ của Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam. 

19.2 Tất cả các Hội đồng Hướng đạo phải tuân theo Hiến chương 
Thành lập và Điều lệ của Hội đồng Hướng đạo Quốc gia và bất cứ sửa đổi nào 
theo thời gian. 

19.3 Hội Hướng đạo Quốc gia sẽ xác nhận Hội đồng Hướng đạo Đạo 
thông qua việc ban hành một "Hiến chương" có thể hiện số đăng ký, ngày ban 
hành, và thời gian có hiệu lực. 

19.4 Mỗi Hội đồng Hướng đạo Đạo thành viên sẽ thống kê các đoàn 
sinh của mình nhằm ngày 31 tháng 12 hàng năm và báo cáo lên Trụ sở Hướng 
đạo Quốc gia thông qua Hội đồng Hướng đạo Châu của mình. 

19.5 Mỗi Hội đồng Hướng đạo Đạo sẽ nộp phí đăng ký hàng năm và 
lệ phí đoàn sinh của các cá nhân mặc đồng phục như Hội đồng Hướng đạo 
Quốc gia đã mô tả theo thời gian. 

19.6 Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Nội quy của Hội đồng 
Hướng đạo Đạo và của Hội đồng Hướng đạo Châu, Hiến chương Thành lập và 
Điều lệ của Hội Hướng đạo Quốc gia sẽ được áp dụng. 

19.7 Hội đồng Hướng đạo Đạo sẽ thành lập và bổ nhiệm Hội đồng 
Quản trị bao gồm một đại diện từ Trụ sở Hướng đạo Quốc gia và Hội đồng 
Hướng đạo Châu tương ứng để bảo vệ và quản lý bất động sản và tài sản của 
Hội đồng Hướng đạo Đạo. Trong trường hợp Hội đồng Hướng đạo Đạo 



51 



không hoạt động nữa, Trụ sở Hướng đạo Quốc gia sẽ quản lý bất động sản và 
tài sản của Hội đồng Hướng đạo Đạo đó cho đến khi có Hội đồng Hướng đạo 
Đạo mới thay thế. 

Điều 20 Liên đoàn Hướng đạo 

(a) Một Liên đoàn Hướng đạo có thể bao gồm đủ các bầy ấu sinh, đội 
thiếu sinh, toán tráng sinh hoặc bất cứ ngành nào trong số kể trên. 

(b) Không phụ thuộc vào số ngành hướng đạo, một liên đoàn hướng 
đạo luôn có Hội đồng Hướng đạo Liên đoàn. 

(c) Tất cả các liên đoàn phải đăng ký với Hội đồng Hướng đạo Đạo. 
Đoàn viên của các liên đoàn hướng đạo không đăng ký không được mặc đồng 
phục, đeo phù hiệu hướng đạo, và không được coi bản thân mình là thành 
viên Hội Hướng đạo Quốc gia. 

(d) Một liên đoàn hướng đạo sẽ được nhận một số hiệu lúc đăng ký 
nhằm mụcđích quản lý. 



CHƯƠNG V 

Các điều khoản khác 

Điều 21 Chính sách Tôn giáo 

21.1 Khi một nhóm hướng đạo bao gồm các đoàn sinh thuộc một tôn 
giáo nhất định, Huynh trưởng Hướng đạo có thể tổ chức sinh hoạt tôn giáo đó 
có sự tham vấn của cấp có thẩm quyền của tôn giáo đó nếu huynh trưởng cảm 
thấy phù hợp. 

21.2 Khi liên đoàn hướng đạo, hoặc đơn vị hướng đạo có hướng đạo 
sinh thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, việc mỗi hướng đạo sinh được bảo đảm 
quyền sinh hoạt tôn giáo của họ. 

Điều 22 Chính sách Chính trị 

Hội Hướng đạo Quốc gia Việt Nam sẽ không liên kết, cũng không 
núp nóng bất cứ một thực thể chính trị nào. Thành viên của Hội không được 
mặc đồng phục hướng đạo hoặc nhân danh đại diện cho Phong trào Hướng 
đạo khi tham gia các cuộc họp chính trị hoặc các hoạt động chính trị. 

Điều 23 Chính sách Tài chính 

23.1 Hội Hướng đạo Quốc gia việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận, 
trông cậy vào lệ phí thành viên đăng ký, sự ủng hộ của công chúng, các khoản 
chu cấp của chính phủ và lợi nhuận từ tài sản của Hội. 

23.2 Các khoản thu hàng năm của Hội là: 



52 



a) Phí đăng ký của hội viên 

b) Các khoản tài trợ và các khoản chu cấp của chính phủ 

c) Các khoản thu từ vật phẩm và ấn phẩm hướng đạo 

d) Cácthu nhập khác 

23.3 Đoàn viên của Hội không được liên quan đến bất cứ hình thức 
quyên góp công khai nào mà: 

i. Không phù hợpvới luật pháp quốc gia; 

ii. Có thể khuyến khích thanh thiếu niên chơi cờ bạc; hoặc 

iii. Có thể bị hiểu nhầm là dùng tên của Hội Hướng đạo Quốc gia vào 
các mục đích thương mại. 

23.4 Tất cả các chi phí của Hội đều được quản lý theo quy định chung 
và trình tự chung được soạn thảo và thông qua bởi ủy ban Điều hành Hướng 
đạo Quốc gia. 

23.5 Kiểm toán nội bộ sẽ kiểm soát số dư của các khoản thu và các chi 
phí, và Thủ quỹ của Hội đồng Hướng đạo Quốc gia, một tuần trước cuộc họp 
của Hội đồng Hướng đạo Quốc gia, sẽ lập báo cáo tài chính đã được kiểm 
toán để trình bày trước Cuộc họp Toàn thể Thường niên. 

Điều 24 Quan hệ đối ngoại và Chính sách Chung 

24.1 Hội là một tổ chức tự chủ không thuộc sựquản lý trực tiếp từ bất 
cứcơquan chính phủ nào. 

24.2 Hội sẽ duy trì quan hệ hữu nghị với các tổ chức quốc tế, khu vực 
và trong nước mà có cùng đặc điểm phi chính trị và có cùng mục đích, mục 
tiêu vì lợi ích của các thành viên của hội mình. 

Điều 25 Sửa đổi Hiến chương Thành lập này / Hủy bỏ: 

Hiến chương này có thể được sửa đổi bởi Đại hội Hướng đạo Quốc 
gia trong Cuộc họp Toàn thể Thường niên (AGM) nếu có 2/3 phiếu thuận. Văn 
bản sửa đổi phải được văn phòng Hướng đạo Quốc gia chuyển đến tất cả các 
đại biểu tham dự cuộc họp ít nhất 1 tháng (30 ngày) trước thời điểm họp. 

Việc hủy bỏ hoặc thay đổi căn bản Hiến chương này phải được tiến 
hành ở cuộc họp toàn thể thường niên với 2/3 phiếu thuận. 

Điều 26 Thời gian có hiệu lực 

Hiến chương thành lập này có hiệu lực từ ngày được thông qua với 
2/3 phiếu thuận tại Đại hội Hướng đạo Quốc gia, và sau khi được ủy ban 
Hướng đạo Thế giới chấp nhận. Sau đó, bất cứ sửa đổi nào cũng phải tuân 
theo tiến trình quy định ở điều 25 và có sự phê duyệt của ủy ban Hướng đạo 
Thế giới. 



53 



Thân gửi các Trưởng trong toán Task Force 



Trong cuộc tiếp xúc với phái đoàn APR và ASARC, các nhóm 
của HĐVN đã chịu ngồi lại với nhau để thực hiện tiến trình 7 bước do 
đại diện HĐ Quốc Tế đề ra... Trong đó việc đầu tiên là để thông qua 
Hiến Chương (trước đây chúng ta thường gọi là Quỵ Trình) do APR 
soạn thảo dựa theo Hiến Chương của HĐ các nước đã được HĐ Quốc 
Tế (WOSM) công nhận. 

Thật ra thì cũng không khác so với Quỵ Trình cũ của chúng ta 
bao nhiêu, vì năm 1957 để được VPHĐTG công nhận, hội HĐVN lúc 
bấy giờ cũng đã làm theo mẫu của HĐ Quốc Tế gợi ý để được gia 
nhập vào cộng đồng của thế giới, sau đó mỗi lần Đại Hội Đồng toàn 
quốc, tùy theo nhu cầu của nội bộ mà sửa đổi cho phù hợp với Việt 
Nam. 

Nay dạng bản mà APR đề nghị chúng ta theo đó để làm lại 
Hiến Chương mới cũng không khác xa trước bao nhiêu, chúng ta nên 
theo để được dễ dàng công nhận bước đầu. 

Sau khi HĐVN được tái lập, HĐ mỗi nước đều được tự chủ và 
có sắc thái riêng, lúc đó chúng ta điều chỉnh cũng không muộn. 

Tôi đã hiệu đính bản dịch phác thảo để làm dạng bản đưa ra 
cho toán công tác (Task Force) phê duyệt, tuy nhiên tôi xin đề nghị sửa 
đổi đôi chỗ so với ý kiến ban đầu do APR đưa ra để phù hợp với tình 
trạng hiện nay của HĐVN và để họ thấy chúng ta có góp ý cho hợp lý 
hơn chứ không hoàn toàn nhắm mắt tuân theo: 

- Điều 2: Về trụ sở chính của hội HĐVN: Ở ngoại quốc trụ sở 
chính của hội HĐ Quốc Gia thường đặt ở Thủ đô để dễ bề 
liên lạc với chính quyền trung ương, nhưng riêng ở Việt 
Nam thì đề nghị đặtởtp. Hồ Chí Minh vì: 

• Ở Hà Nội khó kiếm được Trưởng HĐ nào thâm niên để 
đảm trách nhiệm vụ Tổng ủy Viên và Tổng Thư Ký để 
điều hành văn phòng Hội. 



54 




• Ở Hà Nội nhà cửa rất đắt đỏ, không có ngân khoản để 
mua trụ sở. Trụ sở cũ của HĐVN ở Phố Hàng Trống 
ngày xưa đã bị tịch thu hơn nửa thế kỷ, hiện giờ không 
hiểu là của cơ quan nào hay đã Tư nhân hóa, khó bề xin 
lại vì chúng ta chẳng còn giấy tờ gì để chứng minh. 

• Ở Tp.Hồ Chí Minh chúng ta có thể xin lại một địa điểm 
để làm Trụ Sở của Tổng Hội thay cho Trụ Sở 18 Bùi Chu 
do Nhà Nước tiếp quản. 

• Ở Tp.Hồ Chí Minh dễ kiếm người phụ trách chức vụ 
Tổng ủy Viên và Tổng Thư Ký để quản lý văn phòng 
Hội HĐVN và tiện hội họp Hội Đồng Trung Ương vì nay 
mai các ủy Viên quan trọng trong bộ BTUV phần lớn là 
từ miền Trung trở vào chứ ở miền Bắc không có cựu 
huynh Trưởng nào dưới 70 tuổi, mà nay trong Quy Chế 
thành lập Hội do Nhà Nước quy định thì các chức vụ 
trong Ban Quản Trị không được trên 70tuổi. 

Điều 3: Về chủ tịch Hội, sẽ mời Chủ Tịch Nước hoặc Thủ 
Tướng làm Chủ Tịch danh dự còn Hội Trưởng thì nên mời 
Bộ Trưởng Giáo Dục hoặc Bộ Trưởng Thanh Niên chứ 
người đứng đâu Nhà Nước bận trăm công nghìn việc 
không thê’ hội họp thường xuyên với Hội Đồng Trung 
Ương của Hội HĐVN được. 

Điều 11-2: Về luật HĐ: đề nghị chúng ta vẫn giữ 10 Điều 
Luật như cũ chứ không theo như APR đê nghị, vì 10 Điều 
Luật chúng ta quen dùng từxưa đến nay đã được WOSM 
công nhận từ 1957 bởi có đầy đủ các điều căn bản mà B.p 
đặt ra. Mỗi nước có quyền viết lại sao cho đầy đủ ý nghĩa là 
được, chứ không kể số điều và thứ tự phát biểu của nó, ví 
dụ: Mỹ có 12 Điều; Anh, Pháp, Việt Nam có 10 Điều; úc rút 
gọn thành 7 Điều; Singapore chỉ còn 5 Điều... mà HĐTG 
cũng phải chấp nhận. 

Điều 12-2: Theo bản đề nghị của APR chỉ ghi 3 ngành HĐ 
Cub Scouts, Scouts and Rover Scouts, đó là 3 ngành căn 



55 



bản lúc đầu B.p mới thành lập. Đến 1946 trên Thế giới mới 
có ngành Kha, sau 1975 thì Canada mới có Beaver Cubs 
(Hải Ly) & sau đó Mỹ lại có Tiger Cubs. 

Hiện giờ chúng ta có đủ 5 ngành: Nhi, Ấu, Thiếu, Kha, Tráng... 
không có lý do gì chỉ chấp nhận 3 ngành như APR đề nghị. 

Điều 12: Honorary Members (hội viên danh dự) là những 
Mạnh Thường Quân hỗ trợ tài chánh bằng cách đóng hội 
phí hoặc ủng hộ nhiều hơn. Chúng ta mời các Cựu HĐS và 
lập thành ngành HĐ Trưởng Niên để có thêm lực lượng hỗ 
trợ cho Phong Trào thì càng tốt 

Điều 13: The National Commissioner for Youth 
Programme: Trong bộ TUV của HĐVN phải có 5 uv của 5 
ngành: 

• uv Ngành Nhi 

• uv Ngành Ấu 

• uv Ngành Thiếu 

• uv Ngành Kha 

• uv Ngành Tráng 

Chứ không thể gộp chung một người như trong bản đề nghị 
của APR. 

One young member elected by the Group Council of each 
registered scout group in the Country. 

Ở Việt Nam không thể để đại diện HĐS tham dựĐại Hội Đồng 
HĐVN vì không đủ chỗ họp và cũng không đủ tiền tài trợ đi lại & ăn ở 
cho các đại biểu này. 



Trên đây là những điểm cần xét lại so với đề nghị của APR, tôi 
xin nêu ra để góp ý với toán Task Force để cân nhắc mà điều chỉnh cho 
phù hợp với thực trạng của HĐVN... 

Thành thật chúc QuýTrưởng đạt được thành quả tốt đẹp. 

TABTT các Trưởng 
Sư Tử Đảm Đương - Tôn Thất Sam 



56 



Quan điểm của Sáo dễ thương vể việc 
APR và ASARC quan tâm quá trình 
tái lạp HĐVN 



BBT. Trưởng Sáo Dễ thương Phạm Văn Nhơn tuy mât nhìn 
không rõ, đi đâu cũng nhờ người dìu... thế mà vẫn chịu khó tham dự 
những buổi họp của các nhóm cũng như những Tân tiếp xúc với Phái 
đoàn của APR 8i ASARC. 

Gân như là khiếm thị thế mà SDT vẫn chịu khó SƯU tầm các dữ 
liệu cũ về quá trình xin tái lập HĐVN trong nhiều năm qua do các Cựu 
Đảng viên, Quan chức nhà nước & Tướng lãnh cao cấp của CHXHCN 
Việt Nam... những đến nay vẫn không có hòi âm nên tỏ vẻ bi quan cho 
rằng công việc của APR & ASARC đang thúc đẩy HĐVN xin tái lập là 
"Thiên nan, vạn nan"... giống như ý kiến của một số HĐS tiêu cực 
khác... 

Đây là bài tham luận viết rất công phu, chúng tôi đăng vào 
GVMD 15 cũng như sẵn sàng đăng các bài góp ý của các Trưởng khác 
gửi tới để rộng đường dư luận... rồi cuối cùng sẽ tổng hợp thành ý kiến 
chung, chứ hiện giờ GVMD chưa đưa ý kiến của mình sỢcòn phiến diện. 

Chúng tôi tin rằng trên đời này không có gì bất biến, trước kia 
khó khăn, bây giờ cởi mở hơn... nên cứ lạc quan chờ đợi khi có đủ 
THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI- NHẢN HÒA thì HĐVN sẽ được tái lập. 

Muốn thế, chúng ta không thể "nằm dưới gốc cây chờ sung 
rụng" mà phải cố gắng ngòi lại với nhau trong chân tình Huynh đệ của 
HĐS để co được yếu to I NHÂN HÒA trong khi chờ đợl THIÊN THỜI - ĐỊA 
LỢI... ròi "ngày mai trời lại sáng" 

GVMD 



□ Sự KIỆN 

Mùa Xuân 2015 các quan chức giám đốc văn phòng HĐ vùng 
Á Châu Thái Bình Dương (APR) và Hướng Đạo Khối ASEAN (ASARC) 
cùng với một số quan chức cao cấp văn phòng vùng Á Châu Thái Bình 



57 




Dương họp với Khối HĐ LTT và Khối HĐ Liên Ngành (BĐH) để bàn 
việc tái lập Hội HĐVN. Phái đoàn gồm: 

1. Tr ABDULLAH RASHEED, HHĐ Maldives, nguyên giám đốc 
APR, hiện nay cố vấn cấp cao WOSM. 

2. Tr JOSẸ RIZAL PANGALINAN, HHĐ Philippines, Giám đốc 
APR(Vùng châu Á Thái Bình Dương) 

3. Tr RAJALIGAM RAMASAMY, HHĐ Mã Lai, trợ lý tổng thư ký . 

4. Tr PATTARCU KAMONROISIRI, HHĐ Thái Lan, Thành viên hội 
đồng HĐ Vùng Châu Á Thái bình Dương. 

5. Tr MOHAMED ALIKHALID, HHĐ Ấn Độ, ủy viên liên lạc quốc 
tê HĐẤnĐỘ. 

6. Tr RATTAKUL ANACHAI, HHĐThái lan, ủy viên liên lạc quốc 
tế HĐ Thái Lan. 

7. Tr BUNYASIRI SOMBOON, Thư ký ban liên lạc quốc tế HĐ 
Thái Lan. 

Chương trình làm việc: 

- Ngày thứ nhất: Tham khảo ý kiến một sô' huynh trưởng và 
các cựu HĐS Đảng viên. 

- Ngày thứ hai: Buổi sáng họp với HĐ LTT do Tr. Phạm Thanh 
Hiệp dẫn đầu. Buổi chiều họp với HĐ Khối Liên Ngành do Tr. Trần 
Minh Thiện dẫn đâu. 

- Ngày thứ ba: Buổi sáng họp chung các Khối. Buổi chiều họp 
với Nhóm Task Force gồm 10 người: Nhóm HĐ LTT 5 người và Nhóm 
Liên Ngành 5 người. 

Công việc của Task Force theo 7 bước mà APR đề ra: 

1. Tu chính hiến chương do APR soạn thảo. 

2. Sắp xếp để APR và ASARC tiếp xúc với chính phủ. 

3. Xúc tiến ASARC được cộng đồng ASEAN công nhận. 

4. Tháng 12/2015 HĐVN họp để thông qua hiến chương. 

5. Tổ chức hội nghị để bầu Ban quản trị HĐVN. 

6. Trình xin chính phủ công nhận Hội HĐVN. 

7. Nộp đơn văn phòng HĐ quốc tế để xin làm thành viên chính 

thức. 

Trong các buổi họp khi trả lời các câu chất vấn của các huynh 
trưởng thì ông Rasheed và Pangalinan đã nói: 



58 



- Việc liên hệ với nhà nước để chúng tôi lo, đây là việc ngoại 
giao có tính cách tế nhị xin cho chúng tôi giữ bí mật. 

- Chúng tôi đã có kinh nghiệm ở một sô' nước, hy vọng rằng ở 
Việt Nam chúng tôi cũng sẽ thành công. 

□ Ý KIẾN CỦACHÚNGTÔI: 

Trước hết xin cảm ơn quý Trưởng trong APR và ASARC đã thổi 
một luồng sinh khí mới cho HĐVN, đã đem lại niềm hy vọng dạt dào 
cho bao nhiêu huynh trưởng từ lâu vốn thờ ơ và lạnh nhạt đối với 
phong trào. Có những HĐS mấy chục năm nay trùm chăn kín mít mà 
hôm nay cũng đã tung chăn mạnh dạn đứng lên tìm lại đồng phục cũ, 
sẵn sàng tiến bước theo Đoàn, Đội. 

Với lộ trình 7 bước mà APR đã vạch ra, với sự hùng biện của Tr. 
Rasheed và Tr. Pangalinan đã gây phấn chấn và tin tưởng mãnh liệt 
cho chúng ta với niềm hy vọng cuối năm nay sẽ có đại hội để bầu ban 
quản trị HĐVN. Đại hội này sẽ có sự hiện diện của chính quyền, APR và 
ASARC. Sau khi có ban quản trị, có hiến chương rồi thì tiến tới đệ trình 
xin Nhà nước chấp thuận. Mời chủ tịch Nước làm chủ tịch danh dự. 
Sau rốt sẽ xin HĐ Thê Giới công nhận làm hội viên chính thức. Viễn 
cảnh người người HĐ nhà nhà HĐ, các công viên tràn ngập HĐS làm 
cho mọi người hồ hởi phấn khởi. Một bức tranh hết sức hấp dẫn và 
tuyệt mỹ nhưng theo chúng tôi đây chỉ là ảo ảnh. Chúng tôi thấy có 
bổn phận phải nói ra để anh chị em khỏi mơ hồ, tin tưởng tuyệt đối 
"chuyện mò kim đáy biển". Xin hãy lắng nghe chúng tôi giải bày: 

□ NHỮNG TIẾNG KÊU NÃO NÙNG : 

Không thê’ ngồi chờ sung rụng, nên từ hơn 20 năm nay 
(1993-2013) các huynh trưởng đã kiên trì dâng kiến nghị xin Nhà 
Nước cho Hướng Đạo được sinh hoạt chính thức. Tổng cộng có đến 
21 văn thư, kiến nghị, ở đây chỉ nêu ra vài trường hợp điển hình: 

* Người kiên trì và dẻo dai nhất là Trưởng Trần Hữu Khuê (Trâu 
Cần Cù). Trưởng là người điều trần không mệt mỏi với 4 lần dâng kiến 
nghị nhưng ở đây chỉ nêu ra 2 lần. 

- Ngày 28/3/1996 Trưởng Trần Hữu Khuê gởi đơn lên ông 
Tổng bí thư Đỗ Mười, chủ tịch Nước Đại tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch 
Quốc hội Nông Đức Mạnh, Chủ tịch MTTQVN Lê Quang Đạo trân 
trọng xin cho hội HĐVN được tái sinh hoạt. 

- Ngày 01/7/2000 Trưởng Trần Hữu Khuê, lại gửi thưcho Tổng 



59 



bí thư ĐCSVN và Bí thư Thành ủỵ TP. HCM, lời lẽ thống thiết bi ai của 
một Đảng viên lão thành mong muốn được thấy HĐVN, nơi đào tạo 
công dân hữu ích cho xã hội được tái lập trước khi ông nhắm mắt. 

(Ô. Trần Hữu Khuê là Đảng viên Đảng CSVN thời tiền khởi 
nghĩa, BíThưĐảng Đoàn Hướng Đạo ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà bị 
tòa án quân sự mặt trận xử 20 năm khổ sai + 10 năm biệt xứ đày ra 
Côn Đảo đến năm 1973 mới được trao trả tù binh ở Lộc Ninh, về HĐ 
ông là Đạo trưởng Đạo Cửu Long, ủy viên ngành Tráng bộ TUV 
Trưởng ban liên lạc HĐS Sàigòn) 

* Ngày 22/4/1997 Trưởng Bạch Văn Quế (Gấu Kiên Nhẫn) 
nguyên phụ tá Tổng ủy Viên HĐ Trung kỳ thời TUV Tạ Quang Bửu, 
Khu đoàn Trưởng Khu 4 Thanh niên Việt Nam, ủy Viên Thường Trực 
Mặt trận Liên Việt Liên khu 4, ủy viên thư ký MTTQVN tỉnh Nghệ An, 
Trưởng ban Khoa học Kỹ thuật kiêm Hội trưởng Khoa học Kỹ thuật 
tỉnh Hà Tĩnh gửi ông Phạm Thế Duyệt Trưởng ban Dân vận Trung 
ương Đảng Cộng Sản Việt Nam. Văn bản dài 12 trang A4, lý lẽ sắc bén 
bác bỏ mọi luận điệu không tốt thiếu chính xác về HĐS VN. Cụ khẳng 
định nếu HĐVN được tái lập thì các Đảng viên cựu HĐS sẽ dư sức điều 
hành HĐ theo đường lối chính thống đúng với chủ trương giáo dục 
thanh thiếu niên của Nhà nước. Cụ Bạch Văn Quế năm nay 99 tuổi 
đang sống ở Huế. 

* Ông Bùi Tiến An huynh trưởng kỳ cựu ở Nhatrang vào Rừng 
tham gia kháng chiến. Sau năm 1975 về Sàigòn làm chuyên viên Ban 
Dân Vận thành ủy Tp Hồ Chí Minh. Nhân danh Thường Trực Ban Vận 
Động Công Nhận Hội HĐVN gửi: 

- Bộ Chính trị Đảng CSVN ở Hà Nội. 

- Thành ủy Đảng CSVN ỞTP Hồ Chí Minh. 

Xin công nhận Hội HĐVN. 

* Ngoài ba vị trưởng lão trên, chúng tôi xin kể thêm trường 
hợp thứ 4, đó là thư Dân Nguyện của Trưởng Nguyễn Phúc Quỳnh 
Hòe (Vượn Tận Tâm) ngày 18/3/2000 dày gồm 32 trang A4, đóng 
thành tập gửi lên Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội, Chủ 
tịch MTTQVN, Thủ tướng chính phủ... cho đến cấp Phường nơi ông 
thường trú. Nội dung trình bày cặn kẽ về tính cách giáo dục ưu việt 
của phong trào HĐS. Thỉnh nguyện cho HĐVN được tái phục hoạt 
chính thức. Một năm sau Tr. Hòe cho biết chỉ có mình ông Chủ tịch 



60 



Phường đến thăm hỏi theo kiểu "thăm dân cho biết sựtình". 

* Ngoài các văn thư kiến nghị còn có 2 cuộc đại hội tại Hà Nội: 
Năm 1993 cụ Hoàng Đạo Thúy triệu tập một cuộc họp huynh trưởng 
toàn quốc về họp tại Đại Yên Hà Nội (có khoảng 300 HĐS về dự). Năm 
1996 Tr. Lê Duy Thước nguyên Đạo trưởng Quảng Nam, giáo SƯ tiến sĩ 
nhà giáo nhân dân, Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Nghiệp I Hà Nội 
mời các huynh trưởng về họp tại Hà Nội. Có khoảng 400 HĐS về tham 
dự. Buổi hội thảo tổ chức tại Viện Khoa học Lịch sử do ông Dương 
Trung Quốc Tổng thư kí Hội Sử Học điều khiển. Có các cựu HĐS sau 
đây đọc tham luận: nhà giáo nhân dân giáo sư Nguyễn Lân, ông 
Nguyễn Cơ Thạch nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên bộ trưởng bộ 
ngoại giao. Ông Hồ Trúc cựu thứ trưởng bộ văn hóa, đại tá Hoàng 
Minh Phương nguyên Chánh văn phòng của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, Đại tá Phan Thượng Trí nguyên cục trưởng cục quân giới, Đại tá 
Vũ Phạm Thuyên... 

Trước khi dự họp chúng tôi được lệnh mang theo đồng phục 
HĐ để dùng khi đệ đơn xin chính phủ tái lập hội HĐ, cả 2 lần bộ đồng 
phục này đều nằm yên trong ba lô. 

□ NHÀ NƯỚC QUAN TÃM HAY KHỐNG QUAN TÀM 
GĨÀĨ QUYẾT CH UYÊN HƯỚNG ĐAO : 

Có thể nói ngay rằng là Nhà Nước rất quan tâm mong muốn 
giải quyết rốt ráo việc sinh hoạt của HĐ.Xin kể một vài sự việc: 

- Tại TP. HCM, nơi có đông đảo HĐS, chính quyền đã triệu tập 
nhiều buổi họp, mời một số huynh trưởng cao niên cùng dự như: 
Trưởng Trần Hữu Khuê, Phan Kim Phụng, Nguyễn Duy Thu Lương, Tôn 
Thất Hoàng để tham khảo ý kiến. 

- Lần thứ nhất Thành ủy triệu tập các Đảng viên cao cấp lão 
thành nguyên là HĐS như: ông Mai Chí Thọ, ông Hoàng Minh 
Phương, ông Tôn Thất Hoàng đến góp ý. 

- Lần thứ 2 Thành ủy triệu tập các Đảng viên trung cấp (cựu 
HĐS) như: Võ Văn Thôn, Lê Công Giàu, Bùi Tiến An để tham khảo ý 
kiến có nên giải thể HĐ không. 

Cả 2 lần các Đảng viên này đều mạnh mẽ cho rằng HĐ là một 
phong trào quần chúng tốt, hữu ích mà vô hại cứ để sinh hoạt tự 
nhiên không nên giải thể. 

- Chính quyền mời các Phó chủ tịch phụ trách Văn Thể Mỹ và 



61 



Trưởng Ban Dân vận của 24 quận huyện để hội ý giải quyết chuyện 
HĐ. 

- Trung Ương Đoàn Thanh niên từ Hà Nội lập một phái đoàn 
vào Nam để tìm hiểu về phong trào HĐ. 

- Ban Dân vận Trung ương mời 15 cơ quan ban ngành như: 
Ban tổ chức TW, Ban Đối Ngoại, Ban Khoa Giáo, Văn Phòng TW, các 
Bộ: Bộ Nội Vụ, Bộ Quốc Phòng, Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Ban Tổ Chức 
Cán Bộ Chính Phủ, TW Đoàn Thanh Niên, TW Hội Liên Hiệp Thanh 
Niên, Hội Đồng TW Đội Thiếu Niên Tiền Phong, có cả ông Vũ Oanh 
uv Bộ Chính Trị, bà Trương Mỹ Hoa ủy Viên TW cùng dự. Kết quả: 
Trưởng Ban Dân Vận TW là ông Phan Minh Tánh ký văn bản đề nghị Bộ 
Chính Trị không cho tái lập HĐVN vì quá phức tạp. 

Chính phủ cử một phái đoàn gồm nhiều Bộ đi quan sát 4 tỉnh 
ở miền Nam để tìm hiểu thêm về phong trào HĐ. 

□ NHỮNG VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH SỐ PHẬN CỦA 
HĐVN: 

- Các văn bản của Đảng và Nhà Nước quyết định về sô phận 
HĐVN rất nhiều nhưng chính yếu là thông báo số 143 và 157 do ông 
Trương Tấn Sang thường trực bộ chính trị Ban bí thư Trung ương 
Đảng ký quyết định không cho tái lập Hội HĐVN (đây là những văn 
bản MẬT nên không phổ biến). 

Các văn bản này ra đời đã làm khựng lại hoạt động của HĐS 
khắp nơi. Các HĐS là Đảng viên và con em của họ ngưng sinh hoạt, sĩ 
số HĐS toàn quốc sụt giảm rất nhiều nhưng HĐS vẫn bền gan giữ lửa 
nên năm 2010 nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cụ Hoàng Đạo 
Thúy, Viện Khoa học Lịch sử Cục Truyền tin tổ chức một cuộc hội thảo 
tại Hà Nội, một số huynh trưởng HĐ được mời tham dựvà nhân đó họ 
đã lập Ban Chấp Hành Lâm Thời gồm có: 

- Ông Đặng Văn Việt làm trưởng ban. 

- Ông Lê Công Giàu và ông Ngô Văn Phương đại diện HĐS 
miền Nam. 

- Ông Bùi Tiến An và ông Lê Thân đại diện HĐS miền Trung. 

- Ồng Hoàng Đạo Hùng và ông Nguyễn Mạnh Tùng đại diện 
HĐS miền Bắc. 

Ông Việt là cựu Tráng sinh Lam Sơn, nguyên Trung đoàn 
trưởng Trung đoàn Cao Bắc Lạng, một chiến sĩ anh hùng của 



62 



QĐNDVN, Pháp kính phục gọi là "Hùm Xám Tây Bắc", Trung Quốc tôn 
vinh là "Đệ tứ quốc lộ đại vương". Ông Đặng Văn Việt đệ đơn xin Bộ 
Văn Hóa cho tái lập HĐ. Văn thư phúc đáp do ông Thứ trưởng Lê Tiến 
Thọ ký nói rõ: "Ban Bí Thư Trung Ương đã chỉ rõ là không cho tái lập 
HỘI HĐVN". 

Năm 2013, với sáng kiến mới, Trưởng Phạm Thanh Hiệp và 
một số trưởng của Liên Tỉnh Thành nạp đơn lên Sở Nội Vụ để xin 
thành lập Hội Hướng Đạo Thành phố Hồ Chí Minh (theo NĐ số 45 của 
Chính phủ quỵ định có thể lập hội từ cấp phường, tỉnh). Mấỵ tháng 
sau, Sở Nội Vụ lịch sự trả lại đơn thư và kèm theo một văn bản trả lời: 
"Việc giáo dục Thanh Thiếu Nhí đã có Đoàn Đội lo". 

Như vậy cánh cửa "tái lập HĐVN" đóng kín mít. Ngay cả 
những công thần của nhà nước khẩn cầu xin cho HĐ tái lập vẫn chẳng 
được đoái hoài. Thì nay phái đoàn HĐ của APR và ASARC có tài gì mà 
chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy 1 năm mà lại cóthểxinĐảng và 
Nhà Nước cho tái lập HĐVN. Trong các buổi họp Họ nhắc đi nhắc lại là 
chúng tôi đã thành công ở Campuchia và Mỵanma. 

Thực ra Việt Nam không phải là Campuchia, Mỵanma. Các cấp 
lãnh đạo Việt Nam hết sức coi trọng việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. 
Hơn nữa thể chế của Nước CHXHCNVN là nhất nguyên không đa 
Đảng đa Đoàn. Vậy thì HĐ chen chân vào chỗ nào đây? Rõ ràng là APR 
và ASARC đã thơ ngây không nắm vững vấn đề. Thậm chí Họ còn trịch 
thượng làm sẵn một bản hiến chương không thích hợp với hoàn cảnh 
HĐVN. Tự vạch ra lộ trình 7 bước quá thiển cận. Vấn đê quan trọng 
nhất là liên hệ với chính quyên thì lại xếp hàng thứ yếu. Theo chúng 
tôi, chìa khóa mở cánh cửa cho HĐVN do Nhà Nước nắm giữ. 

Khái quát như vậy để chúng ta cùng thấy cùng hiểu vấn đề tái 
lập HĐVN thiên nan vạn nan khó lòng thực hiện được. 

Bây giờ anh em chúng ta đang mê mẫn thực hiện 7 bước của 
APR đề ra. Bảy bước chứ 700 bước thì cũng chẳng đến đâu. Cánh cửa 
tái lập HĐVN khép kín với nhiều ổ khóa điện tử mà chỉ có Đảng mới 
mở được. Những văn bản thông báo không cho tái lập HĐ do cấp cao 
nhất của Đảng ký, bây giờ nếu cho HĐ sinh hoạt thì cũng phải do cấp 
này cho phép. Chiếc chìa khóa vàng quí giá và đầy quyền lực đang 
nằm trong ngăn kéo của Đảng và Nhà Nước. APR, ASARC và kể cả 
WOSM cũng bó tay. Chúng ta đừng vọng tưởng. 



63 



□ NHIÊM vu TASKFORCE: 



Nói như trên hóa ra Task Force thất nghiệp sao? Không, Task 
Force vẫn thực hiện nhiệm vụ lịch sử của mình. Mấy chục năm nay biết 
bao nhiêu người vận động mà anh em không chịu ngồi lại với nhau. 
Nay nhờ APR mà ngồi lại được thì chúng ta nhân cơ hội "vàng" này mà 
bàn tính chuyện đại sự: 

1. Mời gọi tất cả các Nhóm cùng ngồi lại với nhau. 

2. Thống nhất luật và lời hứa. 

3. Đồng nhất về đồng phục (hiện có đơn vị mặc áo vàng, áo 
xanh, có đơn vị mặc áo đỏ). 

4. Thống nhất thời gian huấn luyện (tránh cảnh hiện có đơn vị 
huấn luyện HHR 7 ngày, có nơi 4 ngày và cũng có nơi chỉ 2 ngày). 

5. Thống nhất các cấp huấn luyện (hiện có đơn vị: Cơ bản ^ Dự 
bj ->• Bằng Rừng, nơi khác: Dự bj -*• Bằng Rừng và có đơn vị huấn luyện 
ngay HHR không cần qua các cấp khác). 

6. Qui định rõ thế nào là nhân số các đơn vị từ Đoàn đến Châu 
(hiện có Đạo 300 - 500 HĐS như: Bạch Đằng, Âu Lạc, An Hải, nhưng có 
Đạo chỉ có 9 người, thậm chí có Đạo chỉ 4 người mà thôi. Có Liên đoàn 
160 HĐS nhưng cũng có LĐ 11 HĐS và cũng không hiếm LĐ chỉ có bộ 
khung LĐT, Tráng trưởng, Thiếu trưởng, Âu trưởng chứ không có một 
đoàn sinh nào. 

7. Chọn một qui trình nội lệ đầy đủ nhất để dùng bất kể nội qui 
đó là của ai soạn thảo. 

8. Thống nhất chương trình đẳng thứ từ Sói con đến Tráng 

sinh. 

9. Tuyệt đối không để chính trị, tôn giáo xen vào. 

Task Force phải tận tụy làm việc vì lợi ích chung chứ không 
phải vì phe nhóm. Trong 5 phiên họp vừa qua các anh chỉ lo đối phó 
chứ chưa thật sự vì lợi ích chung. Hướng Đạo có lúc thịnh lúc suy 
nhưng thời nào cũng có hào kiệt, các anh là hào kiệt của hôm nay. Xin 
hãy lo việc đại sự làm cho HĐ là người xứng đáng để Nhà Nước chọn 
mặt gửi vàng. Giao con em cho chúng ta giáo dục, rèn luyện nhân 
cách. 

Thực hiện nghiêm túc các điểm trên thì chúng ta xem như đã 
có Hội rồi vậy. 



64 




Lời xin lỗi 

Trong số GVMD 14 ở cuối bài "Vén màn bí mật" nói về chuyện 
bàn giao hội quán 18 Bùi Chu tháng 5 năm 1975 chúng tôi có viết: "Kì 
tới chúng tôi sẽ đăng tải quyết định đình chỉ sinh hoạt của Hội HĐVN 
để bạn đọc thấy rõ hoàn cảnh trớ trêu "cười ra nước mắt" của Hội 
HĐVN. Nay xét thấy về pháp lý thì quyết định này không hợp qui vì chỉ 
do một đại diện của Hội LHTNHSSVGP Khu SGGĐ chứ không phải của 
chính quyền. 

Với hoàn cảnh của HĐVN hiện nay nếu đăng quyết định này 
thì sẽ gây nhiều sóng gió không lợi cho phong trào nên chúng tôi 
không đăng tải nhưđã hứa. 

Vậy xin cáo lỗi và mong anh chị em thông cảm. 

SDT 



65 




Lược sử Hướng đạo Đạo Quảng Nam 



Phong trào Hướng Đạo tại Quảng Nam cũng có những lúc 
thăng trầm theo vận nước, nổi trôi theo dòng lịch sử của đất nước 
cũng như lịch sử của PT HĐ Việt Nam. Có thể tóm tắt theo các giai 
đoạn sau: 

- Giai đoạn từ 1938-1945: HĐQN do các trưởng Tôn Thất 
Phán, Lê Duy Thước và Nguyễn Thúc Tuân gầy dựng vào những năm 
đầu thập niên 1940 (Năm 1938). Liên đoàn Hội An có Tráng Đoàn Chí 
Linh, 2 thiếu đoàn Lê Lợi, Lê Sát và 3 bây Nguyễn Trải, Lê Lai và Trần 
Nguyên Hãn. Trong giai đoạn này LĐ Hội An sinh hoạt rất mạnh, đã 
xây dựng được đoàn quán và các trưởng thường xuyên nối kết với các 
liên đoàn HĐ tại Tourrane (Đà Nắng). 

Đến năm 1945 Cách Mạng tháng 8 nổ ra thì PT HĐ tại HA tạm 
ngưng hoạt động . 

- Giai đoạn 1949-1950: Cũng như các miền khác trên đất nước 
sau ngày Toàn quốc kháng chiến (Năm 1946), Hội An trở thành vùng 
của Chính Phủ Trần Trọng Kim, trong thời gian này từ 1949 đến 1950 
Hướng Đạo Hội An tái xuất hiện do 2 trưởng Đinh Văn Tùng và Trương 
Thiệp tái lập nhưng sau đó tan rã vì các trưởng đi lập nghiệp ở nơi 
khác. 

- Giai đoạn 1960-1975: Đầu năm 1960 Trưởng Lương Hải, 
trưởng Trương Phúc Loan (Em trưởng Trương Thiệp) cùng Trưởng 
Nguyễn Như Lâm tái lập Hướng Đạo tại HA với một Tráng Đoàn Chi 
Lămg, Thiếu Đoàn Lê Lợi và Ấu đoàn Nguyễn Trãi 

Ở Vĩnh Điện (Huyện Điện Bàn) lúc này trưởng Trần Thanh Quế 
cũng đã gầy dựng được liên đoàn Điện Bàn với Âu Chí Linh, Thiếu Lê 
Lai và một toán tráng thuộc Tráng đoàn Chi Lăng tại Hội An. 

Từ khi tái lập Liên đoàn Hội An nằm trong Đạo An Hải Đà 
Nang cho mãi đến tháng 8/1964 Trương Lương Hải làm Liên đoàn 
Trưởng thay trưởng Lê Khuê, Liên Đoàn HA trở thành Liên Đoàn biệt 
lập và ngày 9/9/1965 Bộ Tổng ủy viên chấp thuận Liên đoàn HA thành 
Đạo Quảng Nam do Trưởng Lương Hải làm Đạo Trưởng với 3 liên 
đoàn (Liên Đoàn Lam Sơn, liên đoàn Hoa Lư ở Hội An, liên Đoàn 



66 





Chiêm Động ở Điện Bàn và Trà Kiệu) Lúc này Đạo Quán đã được xây 
dựng tại đường Thái Phiên sau lưng sân Vận động Hội An với kiến trúc 
đẹp mắt. 

Phong trào HĐ ở Quảng Nam lúc này phát triển rất mạnh, có 
cả một nữ thiếu đoàn trực thuộc Hội Nam HĐ. Năm 1970 Trưởng 
Lương Hải do công vụ đổi vào Sài Gòn bàn giao lại cho Trưởng 
Nguyễn Ánh Anh làm đạo trưởng cho đến tháng 3/1975 thì ngưng 
sính hoạt. Trong giai đoạn này số đoàn sinh và Huynh Trưởng ở QN đã 
gần 400 người đóng niên liễm và bảo hiểm về Hội đầy đủ. 

- Giai đoạn 2007 đến nay: Năm 2007 phấn khích sau trại họp 
bạn kỷ niêm 100 năm phong trào HĐ thế giới tại Kỳ Vân và được sự 
động viện của các trưởng HĐ tại Đà Nang, Trưởng Hà Thắng cùng 
một số trưởng HĐ còn lại ở HA đã tái lập phong trào HĐ ở HA cũng 
nhưtạiTrà Kiệu (Duy Xuyên) với Đạo Trưởng là Trưởng Hà Thắng, một 
thời gian sau thì Trưởng Hà Thắng bị bạo bệnh qua đời sau đó trưởng 
Hồ Văn Hòa được đề cử thay thế. 

Cho đến ngày hôm nay HĐ Đạo Quảng Nam với gần 200 đoàn 
sính và huynh trưởng vẫn tiếp tục hoạt động trong sự tín yêu của các 
bậc phụ huynh có con em đang sinh hoạt trong phong trào. 

Nguyễn Duy Bình 



67 




Lược sử Hướng Đạo Kontum 



Trà Ngọc Phú 

Nhân dịp xuân Ất Mùi Liên Đoàn Ngọk Linh_Đạo Đakbla tổ 
chức lễ kỉ niệm 158 năm ngày sinh của Huân Tước Baden Povvell. 45 
năm thành lập Đạo Đakbla_l năm phục hoạt phong trào Hướng Đạo 
tại Kontum và đón nhận quyết định công nhận Liên Đoàn Ngọk Linh- 
Kontum của Ban Điều Hành Hướng Đạo Việt Nam. 

Xin trân trọng giới thiệu đến quý anh chị em Hướng Đạo trên 
toàn quốc về lịch sử hình thành, củng cố và phát triển phong trào 
Hướng Đạo tại Kontum 

I. Xây dựng (1960-1963) 

Vào quý VI năm 1960 các trưởng tiên phong 
như: Lê Gia Mô_ Lê Chí Thiện_Tr'ân Gia Điển_ Nguyễn Hữu Đồ 
đã cùng nhau khởi xướng phong trào Hướng Đạo tại Kontum 
bước đầu thành lập Thiếu Đoàn Quang Trung gồm ba đội 
Hổ_Nai_ Voi với khoảng 20 thiếu sinh. Sau đó vì công vụ lần 
lượt các trưởng: Mô_ Thiện_ Điển chuyển đi nơi khác nên 
phong trào chỉ hoạt động cầm chừng 

II. Củng cô (1963-1966) 

Năm 1963 các trường: Tống Phước Nguyện_ Nguyễn Ngọc 
Sáng và Vương Thế Việt cùng nhau họp lại và cũng cố phát 
triển phong trào Hướng Đạo Tỉnh Nhà. Thời gian này Hướng 
Đạo Kontum đã hình thành một liên đoàn và lấy tên: Liên 
Đoàn Hướng Đạo Kontum do trưởng Tống Phước Nguyện 
làm liên đoàn trưởng 

Tráng đoàn Đakbla: Tráng trưởng Tống Phước Nguyện 
Thiếu đoàn Quang Trung: Thiếu trưởng Nguyễn Ngọc Sáng 
Ấu đoàn Đống Đa: Akela Vương Thế việt 
1966 các trưởng Nguyễn Ngọc Sáng_Trần Văn Đồng và Bùi 



68 




Thanh Tâm tham dự trại dự bị ngành thiếu tại Pleiku do ALT 
Tôn Thất Hy làm khóa trưởng 

Trưởng Vương Thế Hạnh tham dựtrại quốc gia ngành KHA tại 
Đà Lạt 

- Cùng năm này có ba thầy dòng: Đinh Văn Thực_ Trần Ngọc 
Hoàng và Đinh Bạc Huỳnh tham dự trại dự bị ngành thiếu tại 
Đà Lạt 

Được sự ủy nhiệm của Tổng ủy viên trưởng Tôn Thất Hy đứng 
ra làm lễ sát nhập Liên Đoàn Kontum trực thuộc Đạo Gia Lai_ 
Pleiku 

Trong thời gian này: trưởng Tống Phước Nguyện xin tạm nghỉ 
vì công vụ. Hội đồng huynh trưởng cử trưởng Vương Thế 
Hạnh làm liên đoàn trường và Bùi Thanh Tâm làm thư kí liên 
đoàn 

Tráng đoàn Đakbla: Tráng trưởng vương Thế Hạnh 
Thiếu đoàn Quang Trung: Thiếu trưởng Trần Văn Đồng 
Ấu đoàn Đông Đa: Akela vương Thế Việt 
Liên đoàn quán đóng tại sân vận động Kontum 
Tham dự trại họp bạn Châu Trường Sơn Thượng tổ chức tại 
Biển Hồ_ Pleiku vào dịp noel năm 1966 
III Phát Triển (1966_1975) 

- Trại họp bạn Châu Trường Sơn Thượng và các khóa huấn 
luyện Quốc Gia cùng các khóa dự bị đã làm chất xúc tác cho phong 
trào Hướng Đạo Kontum phát triển mạnh 

- 1967 Hướng Đạo Kontum lập thêm 3 liên đoàn mới 

1. Liên đoàn Désơmai: Trưởng Nguyễn Dĩnh Kỳ 
Tráng đoàn Désơmai: Tráng trưởng Nguyễn Dĩnh Kỳ 
Thiếu đoàn Désơmai: Thiếu trưởng Nguyễn Ngọc Sáng 
Ấu đoàn Nhất Linh: Akela Nguyễn Văn Diệm 

Liên đoàn quán đặt tại chùa Tĩnh Hội Kontum(nay là chùa 
Hồng Tự) 

2. Liên đoàn Bạch Đằng: Trưởng Trần Ngọc Hoàng 



69 



Thiếu đoàn Bạch Đằng: Thiếu trưởng Đinh Văn Thực 

Kha đoàn Bạch Đằng: Trưởng Đỗ Văn Cận_Trưởng Phan Nhiều 
Ấu đoàn Bạch Đằng: Akela Trần Văn Thành 
Liên đoàn quán đặttại nhà thờ Phương Nghĩa 
3. Liên đoàn trường La San Kim Phước 
Ấu đoàn Bok lănh: Trưởng SH Ái Việt 

Thiếu đoàn Bok Lănh: Trưởng Tống Phước Chính_ Phan Nhiều 
1968 biến cố Mậu Thân nên các liên đoàn hoat động cầm 
chừng. Đến giữa năm 1968 chỉ còn lại 2 liên đoàn: Liên Đoàn 
Kontum và Liên Đoàn Bạch Đằng cuối năm 1968 Thiếu Đoàn 
Kim Phước ra đời do sư huynh Đạt làm thiếu trưởng và nằm 
trong liÊn đoàn Kontum 

Tráng đoàn Dăkbla: Tráng trưởng Tống Phước Nguyện 
Thiếu đoàn Kim Phước: Trưởng sư huynh Hoàng Đạt 
Thiếu đoàn Quang Trung: Thiếu trưởng Tống Phước Chính 
Ấu đoàn Nhất Linh: Akela Nguyễn Văn Diệm 

Ngày 20 tháng 7 năm 1969 hội đồng đường làm lễ lên đường 

cho 2 trưởng Bùi Thanh Tâm và Đỗ Văn Cận 

Trại dự bị ngành ấu: Phù Đổng XX tổ chức tại Kontum do ALT 

Nguyễn Thới Hòa làm khóa trưởng và trưởng LƯU Hồng Phúc 

làmHLV 

Lô gô Đạo Đăkbla do Trưởng Nguyễn Ngọc Sáng và Bùi Thanh 
Tâm là tác giả 

1970 Tham dựtrại họp bạn Quốc Gia" GIỮ VỮNG" tại Suối Tiên 
Thủ Đức Hướng Đạo Kontum tham dự khoảng 40 huynh 
trưởng và đoàn sinh 

Trong dịp này Tổng ủy Viên chính thức quyết định nâng cấp 
Liên Đoàn NgọK Linh (Kontum) thành Đạo Đakbla với 3 liên 
đoàn và trên 150 đoàn sinh (thị xã Kontum 2 liên đoàn, Đăktô 
1 liên đoàn) và trưởng Nguyễn Công Khoa được bổ nhiệm làm 
Đạo Trưởng Đạo Đăkbla đầu tiên. 



1971 Trưởng Khoa chuyển đi nơi khác _ Trưởng Dương Kim 
Quới triệu tập hội đồng đạo để bầu đạo trưởng mới thay thế 
Trưởng Nguyễn Công Khoa kết quả như sau: 

Đạo trưởng Huyền Hữu 

Phó đạo trưởng Bùi Thanh Tâm 

Cố vấn Đinh Văn Thực 

uv ngành ấu Ngô Văn Hoàn 

uv ngành thiếu Huỳnh Công Bình (thư ký) 

uv ngành KHA Đỗ Văn Cận 

uv ngành tráng Huỳnh Tấn Lê 

Họp ban huynh trưởng Đạo Đăkbla "ĐỒNG TÂM" tại Paradis 

phương châm: quyết tâm xây dựng phong trào vững mạnh 

1972 Trưởng Huyền Hữu chuyển công tác nên Tổng ủy Viên 
bổ nhiệm Trưởng Bùi Thanh Tâm giữ chức vụ Đạo Trưởng 
(quyết định bổ nhiệm số TCHT2008_1073 ngày 10 tháng 10 
năm 1973) 

1975 tạm ngừng sinh hoạt 

Tháng 10 năm 1993 khóa dự bị Kha_ Thiếu được tổ chức tại 
Vũng Tàu (khóa 1) Có trưởng Trà Ngọc Phú và trưởng Thái 
Quang Dũng tham dự. 

Ngày 31 tháng 5 năm 1996 Đoàn Kontum tham dự lễ kỷ niệm 
50 năm ngày Chủ Tịch Hồ Chí Minh nhận làm Hội Trưởng 
Danh Dự Hội Hướng Đạo Việt Nam(1946-1996) 

1998 mở khóa huấn luyện dự bị Ngành Thiếu tại Gia Lai_ 
Kontum, Khóa Trưởng Tôn Thất Hàn 

Những năm tiếp theo Hướng Đạo Kontum thường xuyên gởi 
người về tham dự các khóa Bạch Mã _ Huy Hiệu Rừng _ ủy 
viên Liên Đoàn Trưởng tại Sài Gòn_ Đà Nắng và tham dự các 
trại, ngành Kha_ Tráng của ban điều hành Hướng Đạo Việt 
nam tổ chức 

2014 Hướng Đạo Kontum đã thành lập 1 liên đoàn mang tên 
Liên Đoàn Ngọk Linh_Kontum 

Ngày 01 tháng 3 năm 2015 kỷ niệm đệ nhất chu niên của Liên 



71 



Đoàn Ngok Linh tại khu nhà vườn phường Trường Chinh _TP 
Kontum 

Tư liệu này được Trưởng Bùi Thanh Tâm (Báo Can Đảm) cung 
cấp vào năm 1993 và được thông qua Trưởng Tống Phước 
Nguyện _Trưởng Huyền Hữu 

Kontum, ngày 26 tháng 02 năm 2015 
Sói Khiêm nhường 



ĐAKBLA 




72 



Tôi tham dự Khoá ủy viên huấn luyện 
Hướng Đạo tại úc 



Lm. Trần Văn Hòa 

Tôi nhớ mãi những ngày ở rừng Gilvvell Park, Melbourne, nước 
Úc. Với ba lô trên vai, chúng tôi bước vô rừng học tập giữa muôn ngổn 
ngang, bồn chồn và ngỡ ngàng nơi xứ lạ mà mình chưa từng đặt chân 
tới. Nhưng rồi nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã kết thúc những ngày học 
thật tốt đẹp. 

Nước Úc mở rộng vòng tay đón chúng tôi. 

Nói đến Úc, người ta có cảm tưởng đó là một đất nước xa xôi. 
Thời nhà Nguyễn, đã có những thương nhân úc đến buôn bán ở Hội 
An, nhưng ta không hiểu nhiều về đất nước của họ. Năm 1965 một số 
lính Úc có qua đây trong cuộc chiến Việt Nam và nói mình là người 
"Úc Thòi Lòi" phát âm từ úc Đại Lợi mà ra. Họ ở rải rác trong tỉnh Bà 
Rịa, Vũng Tàu nhưng không lâu. 

Úc nguyên là một hòn đảo lớn nhất thế giới, cũng được gọi là 
Châu Úc rộng 7,700,000Km2 nằm về phía Nam Bán câu giữa Thái Bình 
Dương và Ân Độ Dương, cận kề các quốc gia Indonesia, Timor, Papua 
New Genea, Solomon và New Zealand. Người Rôma ngày xưa đã biết 
tới Úc Châu và gọi đó là Đất Phương Nam, Australis. Sau từ này trở 
thành Australia, tên nước úc. Dân bản địa người thô, da đen xàm xạm, 
đến từ Châu Á và đã sống ở đây từ 40.000 năm trước khí người châu 
Âu tới. Họ có khoảng 1,000,000 người, sống rải rác trong các khu rừng 
sâu và triền núi cao, văn minh thấp kém, chủ yếu sống bằng hái lượm, 
săn bắn và trồng trọt. Ngày nay họ còn khoảng 550,000 người sống 
phần lớn ở vùng Darvvin, Tasmania và được hưởng chính sách ưu đãi 
của chính phủ. 

Năm 1521 Samuel Purchas, người Tây Ban Nha đầu tiên khám 
phá ra úc Châu. Năm 1606, VVillem Janszoon, người Hà Lan đã đổ bộ 
lên Cape York. Ông vẽ bản đồ úc và đặt tên đất mới là Tân Hà Lan, 
nhưng không tiến hành định cư. 



73 




Năm 1770, Thuyền trưởng James Cook đi dọc theo bờ biển, vẽ 
bản đồ phía Đông Australia, đặt tên nó là New South Wales và tuyên 
bố chủ quyền cho Anh quốc. Năm 1780, chính phủ Anh sai thuyên 
trưởng Arthur Phillip đi thiết lập trại tù tại úc. Ngày 26.01.1788, lá cờ 
Anh Quốc đã được kéo lên tại Sydney Cove từ đó. Cơn sốt vàng năm 
1850 đã cuốn hút nhiều ngàn người Châu Âu tới đây sinh sống. Năm 
1907 các bang họp lại thống nhất lập thành một quốc gia duy nhất, 
nước Úc trong Khối Thịnh vượng Anh. 

Nước Úc là hòn đảo rất rộng lớn, nhưng giữa lại là hoang mạc, 
núi cao hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt nên dân chúng chỉ sống ở 
những khu đồi thấp ven biển, úc gồm 6 Tiểu bang và hai Vùng lãnh 
thổ : VVestern Australia, Northern Australia, Queensland, New South 
VVales, Victoria và South Australia. Hai lãnh thổ là Australian Capital 
Territory (Canberra) và Northern Territory. 

Sau thê chiến II, úc khuyên khích người Châu Âu nhập cư cho 
đông. Nay sô' người da trắng vẫn chiếm đa số 80%. Năm 1970, úc đón 
nhận nhiều người gốc Châu Á như Phi, Đài, Nhật, Việt, Indo, Lào và 
Campuchia đến sinh sống. ..Ngày nay khi tới những thành phố lớn 
như Melbourne, Sydney, Brisbane, ta không thể không tới thăm các 
khu dân cư China Town, Việt Town của Footcray, Cabramatta, 
Bandstovvn... đông vui không kém gì các thị tứ trong nước. 

Khí hậu Úc có vùng nóng như phía Bắc, có vùng ấm nhưTrung 
bộ và có vùng lạnh như Nam úc, tùy từng mùa. Mức sinh hoạt ở đây 
khá cao, nhưng dễ làm ra tiền, an sinh xã hội thật tốt cho mọi người. 
Chỉ số phát triển con người theo xếp hạng của LHQ úc đứng nhất thế 
giời. Nền kinh tế úc đứng thứ 12 thế giới với thu nhập bình quân đầu 
người GDP là 37,000 USD. Toàn bộ các thành phô' úc đều được đánh 
giá tốt và đáng sống trên phạm vi toàn cầu. 

Úc chấp nhận tự do tôn giáo và đa văn hóa, cấm kỳ thị tôn giáo 
và chủng tộc, nên mọi nền văn hóa ở đây thi nhau nở rộ. Chúng tôi đã 
đến tham quan nhiều đình chùa, nhà thờ. Sinh hoạt tôn giáo ở đây rất 
sôi động và đủ thứ màu sắc đoàn thể dân sự, tôn giáo. Nước úc mở 
rộng vòng tay đón anh em chúng tôi đi học khóa LT Hướng đạo và đi 
tham quan một đất nước vô cùng kỳ thú. 



74 



Vào rừng học khóa. 

Chúng tôi gồm 6 anh chị em : Lm Trần Ngọc Xưa, anh Trần 
Tuấn Huy, anh Nguyễn Bảo Nhân, chị Nguyễn Thị Hoàng Oanh, chị 
Liên Bạch Hoa và tôi, Lm Trần Văn Hòa. Chúng tôi đáp ứng đủ những 
điều kiện Ban tổ chức đưa ra cho khóa UVHL (Leader Trainer) là có 
chứng chỉ Phụ tá UVHL (Assistant Leader Trainer), tiếng Anh đù sài và 
được cấp trên giới thiệu. Cha Xưa đi 27, tôi đi 29 và các anh chị còn lại 
đi 31.03.Chúng tôi đến tạm trú tại nhà anh chị Nguyễn Mạnh Hà, 
Trưởng HĐ úc. Chúng tôi học khóa trong rừng Gívvell Park, Trung tâm 
Huấn luyện trưởng Hướng đạo úc rộng tới cả trăm héc ta, thuộc khu 
vực Gembrook, Melbourne, bang Victoria từ02-07.04.2015. 

Suốt khóa học, chúng tôi chỉ biết ăn, học, ngủ không còn liên 
lạc gì với bên ngoài : không báo chí, không điện thoại, chỉ tập trung 
vào việc học. Mỗi ngày chúng tôi có nhiều session, không nghỉ trưa, 
trừ ít giờ ăn bữa, rồi đi học ngay. Bù lại buổi tối chúng tôi ngủ sớm, 
nhiều giờ hơn ở Việt Nam. 

Những phòng ngủ giống như những cái am xây rải rác trong 
khu rừng, quanh các hội trường, có sẵn điện, nước và toilet. Mỗi 
phòng 4 giường tầng cho 8 người. Khóa chúng tôi ít nên mỗi phòng 
chỉ có 4 người. Phòng tôi có anh Nhân, và tôi, người Việt, anh Tim 
Reley, lan Dun người úc. Chúng tôi sống với nhau thật thân thiết, luôn 
luôn nhắc nhở nhau. Các sinh hoạt không có hiệu lệnh, giờ giấc mọi 
người đều tự giác sao cho có mặt đúng lúc, đúng nơi. Lúc rảnh mấy 
anh em cùng phòng tụm nhau đấu láo. Tím, người Công Giáo rất vui 
tính và tận tình. Ian giống như người giữ giờ, lúc nào anh cũng nhắc 
nhở cả phòng : "mau mau lên, mau mau lên!" Có lần mới 5 giờ sáng - 
thường 8giờ mới dậy - anh đã kêu chúng tôi dậy đi lễ. Khăn gói quả 
mướp, chúng tôi ra văn phòng ngồi chờ mãi tới 8giờ xe bus mới đến 
đón. Khiếp ! 

Cách dạy của khóa học là gợi ý trước bằng một sô' tài liệu gởi 
cho mỗi học viên, tới lớp phát thêm tài liệu nữa, giảng khóa tổng quát 
bằng power point và sau đó trao đổi góp ý, làm bài là chính. Vì thế các 
buổi session vui và trôi đi rất mau, nhưng phải hiểu bài và có kiến thức 
mới có thể góp ý trao đổi và làm nhiều bài tại lớp được. Dĩ nhiên tất cả 
đều bằng tiếng Anh. Nếu vững Anh ngữ thì việc học của các ALT 
không có gì vất vả, lại còn thú vị là đàng khác, vì được tiếp cận với 
nhiều "tay lão luyện" có học vị cao, dây kinh nghiệm về đời lẫn về đạo 



75 



(HĐ). 

Khi mới tới, ai cũng lo người úc nói tiếng Anh rất khó bắt. 
Nhưng cám ơn Chúa kết quả của Ban điều hành khóa gởi cho Trưởng 
Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên ủy viên Đa Văn hóa của BĐH Hướng đạo 
Úc, bang Victoria : "Các Trưởng anh gởi đi học rất khá, những điều anh 
lo ngại đã không xẩy ra." Chúng tôi ai ai cũng mừng húm! Tạ ơn Chúa 
đã dẫn chúng tôi đi và nâng đỡ anh chị em chúng tôi trong suốt khóa 
học. 

Sau khi ra khỏi rừng Gílwell Park, chúng tôi vội vã về nhà anh 
chị Hà, nơi đón tiếp anh chị em chúng tôi khi tới úc. Cha Xưa đi lo việc 
riêng xây nhà cửa chi đó cho giáo xứ của cha, tôi và mấy anh chị về nhà 
anh chị Thành, Bé và Giang để cùng đi Sydney với nhau. Ai cũng lo đi 
cho mau kẻo hết ngày. Chúng tôi được đưa đi thăm thắng cảnh Phillip 
Island, Nhà hát con sò, Gold Coast, Sunshine Coast...và nhiều nơi 
không thể nhớ hết.... nhất là đi shopping ở Footscray, Cabramatta...và 
ăn những "tô phở xe lửa", mà tôi không thể quên hình cái tô và mùi 
thịt bò vừa thơm, vừa béo ngậy của Xứ Chuột túi. Nhớ có lần bà con đi 
lạc về nhà kêu í ỚL.đau chân quá, đau chân quá! phải rong bộ suốt 
mấy dẫy phố mới về tới nhà. Hôm đó tôi đi tháp tùng cha xưa nên 
thoát...nạn. Sau ít ngày ở Sydney, chúng tôi bay qua Brisbane vào trọ 
nhà anh Ngọc, em của anh Huy trong đoàn. Chúng tôi được anh Ngọc 
dẫn đi thăm khắp nơi danh lam thắng cảnh ở Brisbane và đi chợ trời 
của Úc. 

Nhìn lại chuyến đi, ngoài những kiến thức và chứng chỉ xác 
nhận khả năng học tập HĐ, chúng tôi rút ra nhiều bài học cho mình: 

Dân Úc sống sống tự nhiên và nhường nhịn : ở nhà nhường 
nhau miếng ăn, miếng uống, chỗ ngủ, chỗ chơi, ra đường nhường 
bước cho chị, cho em, cho xe phía trước, lúc nào cũng thấy từtốn và tứ 
tốn. Ở đây dường như không có cái "văn hóa tranh giành " như bên 
mình. 

Chúng tôi học nơi anh em HĐVN tại đây cái tình nghĩa huynh 
đệ chân tình : có anh em bỏ cả công ăn việc làm, lái xe đưa chúng tôi đi 
đây đó, đãi chúng tôi ăn và cho tiền... dằn túi. Anh em đón tiếp và lo 
cho chúng tôi đủ thứ đến tận răng. Tôi trộm nghĩ : không biết về nhà 
mình có đối đãi với anh em mình được nhưthế không. 

Tôi học nơi anh em HĐ úc cái khiêm tốn: Chẳng thấy ai khoe 



76 



khoang này nọ, chẳng thấy ai vỗ ngực xưng tên. ..Huấn luyện viên 
khóa học dù là bậc thầy, có học vị tiến sĩ, là những giảng viên đại học 
nhưng cũng chẳng màng giới thiệu cho anh em. Sau này hỏi ra chúng 
tôi mới biết à ra thế! Và thán phục hết mình. Họ chỉ ghi lại trên tài liệu 
vỏn vẹn mấy từ chức danh trong HĐ. Thế thôi. 

Tôi học nơi bạn sự chân tình và hay giúp đỡ : Bạn cùng phòng, 
bạn đồng đội chẳng hề kỳ thị, không lạ lẫm nhưng luôn quan tâm đến 
nhau, cô' tạo cho chúng tôi-những người xa lạ- thấy không còn lạ xa, 
có khi chị đến hỏi han, chỉ vẽ tận tình, có khi anh đến làm quen, kể cho 
nghe những sính hoạt HĐ vui vui ở úc. Tôi gặp mấy anh em Đài, 
Hongkong nhất là New Genea hay cười và rất vồn vã mà chúng tôi có 
cảm tưởng như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. 

Ngày kết thúc khóa học, tiết trời núi rừng Gilvvell hôm ấy khá 
lạnh, nhưng mọi người lại thấy ấm lên, cái ấm của tình huynh đệ sắp 
hòng xa lìa, cách trở. Mọi tâm tình, ý nghĩ, bài học, sinh hoạt trong 
suốt khóa như ùa về trong tâm trí các khóa sinh. Mọi người hồi hộp, 
rưng rưng dòng lệ đợi chờ lời phát biểu kết thúc và chia tay của Khóa 
trưởng. Tâm trí chúng tôi lúc này thực ngổn ngang, bồi hồi xúc động 
nhớ thầy, nhớ bạn, không biết bao giờ mới có ngày gặp lại sống 
những ngày thắm thiết ấy. 

Ôi những người anh, những người bạn! Ôi núi rừng Gilvvell 
thăm thẳm, tạm biệt Mi, tạm biệt mọi người! Cho ta gởi lại những giọt 
lệ nhớ thương, nghẹn ngào của giây phút giã từ. Hẹn một ngày sẽ gặp 
lại Mi. Đừng quên ta! Đừng quên ta! Hỡi Gilvvell Park, Gembrook, ta 
mến thương Mi, nơi ta ôm ấp biết bao nhiêu là kỷ niệm! Giã từ, thôi 
giã từ! 



Lm Trần Văn Hòa 

Nhớ về đại gia đình anh chị Hà, gia đình cha Liêm, anh chị Bé, 
Giang, Thành, Nghiêm, Ngọc và.... 

Thân tặng và nhớ mãi các bạn Ngọc xưa, Tuấn Huy, Bảo Nhân, 
Hoàng Oanh và Bạch Hoa tham dự khóa LT27 tại úc 2015. 



77 




HL ư*~ 

"inl mí 


! ^ f ^ 


NL^ m ì • 

_h r đaỂỄ*‘ 








t* 

Jt ._*- >5 





't'--:. J ^X 1 ' : '' 1609 


i J 


r 4’ 


i - ■ IM 1 Md 






F ■ v \ 1, 


0 


L 1 





Những Luật Lệ Ngầm ở Nhật Bản Nên Biết 



BBT: Năm nay có Họp Bạn Thế giới của Hướng Đạo được tổ 
chức tại Nhật Bản, nếu có đơn vị nào tham dựthì lưu ý đoàn sinh những 
điều sau đây để khỏi bị chê là "thiếu lịch sự". 

1. Sau khi ăn xong. Không dùng tăm ở nơi công cộng. Nếu 
dùng thì phải kín đáo hay vào nhà vệ sinh mà dùng 

2. Vào nhà hàng không dùng khăn nóng lau mặt, chỉ để lau tay 

thôi 

3. Người cùng giới đi ngoài đường không choàng vai bá cổ 

nhau 

4. Không dùng ngón tay chỉ vào người khác 

5. Không rung đùi 

6. Dùng chén, đũa đúng 

7. Không hỏi tuổi người đang nói chuyện với mình 

8. Ngoài người yêu, vợ, chồng, con ra, không bao giờ động 
chạm vào người đang nói chuyện với mình kể cả lúc thân mật cũng 
như lúc giận dữ/cãi cọ 

9. Không nhổ nước bọt, ngoáy mũi ngoài chỗ công cộng 

10. Không nói chuyện ồn ào làm phiền hàng xóm 

11. Lên tàu điện giữtrậttự, không nói chuyện ồn ào làm phiền 
người xung quanh 

12. Lên tàu điện, lúc nghe nhạc không đểâm thanh quá lớn 

13. Không ăn uống trên tàu điện 

14. Không vắt chân khi ngồi trong tàu điện 

15. Không chen lấn, xô đẩy 

16. Xếp hàng, không chen ngang 

17. Không vứt rác bừa bãi, rác mình thải ra có thể mang về nhà 
bỏ khi cần 

18. Không để ý soi mói người xung quanh/hàng xóm 

79 




19. Không trộm cắp 

20. Không cãi, đánh lộn 

21. Không gây ồn làm phiền người 
khác khí ở nhà 

22. Không liếc ngang, liếc dọc khi 
đối thoại 

23. Khí làm việc, không sờ vào 
những thứ chưa biết 

24. Đi vào nhà Nhật, hay ăn kiểu 
Nhật không mang giầy lên sàn, phải cởi 
giày để ở dưới đất. 

25. Đi lên sàn có chiếu tatami, 
mang vớ đừng cỡi 

26. Không gắp thức ăn cho người 

khác. 

27. Không hỏi lương của người khác. 

28. Không hỏi cân nặng cũng như bình luận về hình thê’ người 
đang nói chuyện với mình. Ở VN đối với người thân quen việc khen 
tròn trịa có thể là điều tốt. Còn tại Nhật nói... ốm OK, nói mập.... kỵ lắm 
ah'!! 

29. Không chở nhau bằng xe đạp. Xe đạp chỉ dành cho 1 
người. Cảnh sát sẽ hỏi thăm nếu thấy mình đi xe đạp mà chở thêm 1 
người nữa. 

30. Không lái xe lúc uống bia rượu. Sẽ bị phạt rất nặng nếu bị 
phát hiện 

31. Không vừa đi vừa hút thuốc, không bỏ tàn thuốc bừa bãi 

32. Không khoanh tay trước mặt, không đút tay 2 tay vào túi 
quần khi nói chuyện 

33. Không cho số điện thoại, địa chỉ của người này cho người 
khác khí chưa có sự đồng ý. 

34. Không nói chuyện điện thoại tại chỗ đông người (bữa ăn, 
buổi nói chuyện...). 

Theo ICC Hà Nội 




80 




TRÁNG ĐOÀN VƯỢT SÓNG 

Một Dặm Đường Trong Hành Trình 
Hướng Đạo Của Tôi 



(Bài viết của Trưởng Hoàng Kim Châu - Tráng Trưởng đầu tiên 
của Tráng đoàn Vượt Sóng -Đạo Vũng Tàu) 

Đã về hưu bảy năm nay nên tôi có thêm thì giờ để sinh hoạt 
với vài nhóm bạn bè thân hữu như cựu học sinh, cựu sinh viên hay 
đồng hương. Tuy nhiên, tôi vẫn duy trì sinh hoạt chính là Hướng 
Đạo.Tôi gia nhập Hướng Đạo từ năm 11 tuổi và giờ đây, đã ngoài bảy 
mươi. Đơn vị đầu tiên của tôi là thiếu đoàn Lê Lợi thuộc đạo Lâm Viên, 
Đà Lạt. Từ một thiếu sinh, rồi đội phó, đội trưởng, đội trưởng nhất và 
tiếp đó là thiếu trưởng thiếu đoàn Lê Lợi sau khi tham dự các khóa 
huấn luyện trưởng. Dạo ấy tôi có sinh hoạt ngành tráng với tráng 
đoàn Đống Đa do trưởng Nguyễn Tuyên Thùy làm tráng trưởng cho 
đến khi rời thành phô Đà lạt để đi đây đi đó và chuyển sang sinh hoạt 
văn nghệ. Chúng tôi, một số sinh viên đại học Đà Lạt xuống Sài Gòn để 
có môi trường và phạm vi sinh hoạt rộng lớn hơn, gồm 6 anh em đều 
là Hướng Đạo xuống Sài Gòn thành lập ban văn nghệ lấy tên Trầm Ca 
(1964-1965) và sau hai năm chúng tôi thành lập Phong Trào Du Ca 
(12/1966). Sáu anh em chúng tôi là Trần Trọng Thảo, Nguyễn Đức 
Quang, Hoàng Thái Lĩnh, Nguyễn Quốc Văn, Đinh Gia Lập và tôi. vì 
sẵn có máu Hướng Đạo trong người nên chúng tôi làm việc và sinh 
hoạt dựa trên tinh thần và phương pháp Hướng Đạo. Nhờ vậy những 
sinh hoạt của chúng tôi hữu hiệu và tác động tốt đến mọi người 
chung quanh, đặc biêt là giới trẻ. Để duy trì sinh hoạt Hướng Đạo, 
chúng tôi đã lập một toán tráng sinh thuần túy trong khi vẫn tiếp tục 
công việc đang theo đuổi là Phong Trào Du Ca. Toán tráng có tên là 
Sóng Việt, trực thuộc tráng đoàn Nguyễn Trung Trực của đạo Cửu 
Long do trưởng Nguyễn Văn Thức làm tráng trưởng và thường xuyên 
có sự cố vấn của trưởng Đỗ Quý Toàn, lúc ấy là ủy viên Ngành Tráng 
HĐVN. Ngoài sáu anh em chúng tôi, còn có một số anh em đang sinh 
hoạt Hướng Đạo tại Sài Gòn cũng đến sinh hoạt chung với toán Sóng 
Việt. 



81 




Khi tôi và anh Trần Trọng Thảo về làm việc tại Vũng Tàu, thoạt 
đầu chúng tôi dùng những ngày nghỉ cuối tuần để về Sài Gòn họp 
hành với anh em Hướng Đạo. Khi được biết tại Vũng Tàu có một liên 
đoàn Hướng Đạo đang sinh hoạt nên chúng tôi tìm hiểu và liên lạc, 
biết trưởng Đặng Thanh Long hiện là liên đoàn trưởng liên đoàn 
Trùng Dương (khi đó chưa thành Đạo Vũng Tàu). Trưởng Đặng Thành 
Long cho biết liên đoàn có một Âu đoàn, một Thiếu đoàn và một Kha 
đoàn. Như vậy liên đoàn Trùng Dương chưa có đơn vị Tráng. Một liên 
đoàn đầy đủ túc số đơn vị thì phải có đủ bốn Ngành Âu Thiếu Kha 
Tráng. Biết tôi và Thảo đã từng sinh hoạt Hướng Đạo tại Đà Lạt và Sài 
Gòn nênTrưởng Đặng Thanh Long có đề nghị chúng tôi thành lập một 
tráng đoàn tại Vũng Tàu. Chúng tôi không đắn đo vì muốn tiếp tục 
sinh hoạt Hướng Đạo dù đang ở nơi đâu. Đối với ngành Âu thì tôi và 
Thảo chưa là bầy trưởng hay phụ tá, với ngành Thiếu, tuy tôi đã từng 
là thiếu trưởng lúc sinh hoạt ở Đà Lạt nhưng nếu trông coi thiếu đoàn 
thì sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian sinh hoạt mà tôi lại không có đủ thời 
giờ. Tráng đoàn là đơn vị khả dĩ thích hợp với chúng tôi hơn. Thế là 
chúng tôi nhận lời với trưởng Đặng Thanh Long để lập một tráng 
đoàn trực thuộc liên đoàn Trùng Dương. 




Trưởng Hoàng Kim Châu 
Nguyên Tráng Trưởng 
Tráng đoàn Vượt Sóng 




Trưởng Trần Trọng Thảo 
Nguyên Tráng Phó 
Tráng đoàn Vượt Sóng 



82 




Tôi và Thảo cùng trưởng Đặng Thanh Long vận động và mời 
được một số anh em, khoảng 15 người tham gia sính hoạt tráng đoàn. 
Chúng tôi về Sài Gòn kiếm thêm tài liệu ngành Tráng để phổ biến cho 
anh em mà đa số cùng ở lứa tuổi với chúng tôi. Qua những lần gặp gỡ 
tiếp xúc, chuyện trò và giải thích về nguyên lý và phương pháp Hướng 
Đạo, đặc biệt là sinh hoạt ngành Tráng, anh em đã đồng ý lấy tên vượt 
Sóng đặt cho tráng đoàn. Vì là cư dân xứ biển Vũng Tàu nên anh em 
quyết định lấy tên Vượt Sóng với ngụ ý nhắc nhở anh em tráng sinh 
luôn luôn vượt mọi khó khăn để thăng tiến trong đời sống cá nhân, 
gia đình và giúp ích xã hội chẳng khác nào con thuyền Vượt Sóng ra 
khơi trong giông gió bão bùng. Ngày thành lập tráng đoàn là 15 
tháng 8 năm 1969 nhân kỷ niệm đệ tứ chu niên liên đoàn Trùng 
Dương. Tôi giữ trách vụ tráng trưởng và Thảo đảm nhiệm tráng phó. 
Cho đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh những buổi sinh hoạt và trại 
của tráng đoàn nhưng không nhớ hết tên của anh em, phải nhờ 
trưởng Đặng Thanh Long nhắc lại một số tên. Đó là các anh Trịnh 
Xuân Bảng, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Giao, Nguyễn Bình, Nguyễn 
Trọng Thoàn, Nguyễn Văn Bông, Nguyễn Thành Ký, Phạm Vinh, 
Nguyễn Biên, Thái, Sơn, Đức... Đã 46 năm! Những cựu tráng sinh, mỗi 
người một nơi, có người đã thành người thiên cổ. Dòng đời cứ trôi và 
người xưa phiêu bạt phương nao? Trưởng Đặng Thanh Long có cho 
biết có người ở Bỉ, ở Hoa Kỳ, ở Canada... và có những người vẫn còn ở 
Việt Nam. Từ ngày tôi và gia đình rời Việt Nam, tôi có về thăm quê 
hương và thường gặp thăm Thảo. Có một lần Thảo và trưởng Đặng 
Thanh Long ghé thăm tôi. Chúng tôi có dịp ngồi nhắc lại kỷ niệm của 
những ngày sinh hoạt Hướng Đạo tại Vũng Tàu. Tôi vẫn còn liên lạc với 
nhiều Trưởng tại Việt Nam để biết tin tức và tôi thật tình thán phục 
trưởng Đặng Thanh Long vì biết Trưởng vẫn tiếp tục sinh hoạt và hơn 
thế nữa, Trưởng hiện đang là tráng trưởng của tráng đoàn vượt Sóng. 

Các dự tráng đã học qua những điều chính yếu của chương 
trình Hướng Đạo tân sinh, những hiểu biết về hoạt động ngành Tráng. 
Ngoài những buổi sinh hoạt chung, chúng tôi có những buổi chuyện 
trò, có khi với chỉ vài ba anh em, có khi cả chục người... nghĩa là trong 
mọi cơ hội có được, tôi và Thảo đều muốn mang đến cho anh em 
những hiểu biết về Hướng Đạo, đặc biệt về ngành Tráng vì đại đa số 
anh em phải đi làm việc. Gần ba tháng sinh hoạt, một kỳ trại tráng 
đoàn được tổ chức tại gần Bãi Dứa. Đây là lần cắm trại đầu tiên của 



83 



anh em nên mọi chuyện đều lạ lẫm khi tham dự những sinh hoạt như 
Lửa Dặm Đường, Tĩnh Tâm và Lễ Tuyên Hứa. Tôi không nhớ chính xác 
sô' người dự trại là bao nhiêu nhưng ngoài tôi và Thảo, có khoảng 7, 8 
anh em nữa. Trại diễn ra khoảng giữa tháng 11 - 1969 vào ngày thứ 
bảy và chủ nhật. Trại cắm bên một triền núi đá đối diện phía trước là 
biển xanh mênh mông với tiếng sóng vỗ rì rào ngày đêm. Anh em dự 
tráng lần đâu tiên đi trại có những điêu bỡ ngỡ nhưng tôi và anh Thảo 
lúc nào cũng có mặt sát bên để hướng dẫn cách dựng lều, đào rảnh, 
thực hiện vài món thủ công trại đơn sơ, cách nấu ăn ngoài trời... cho 
đến các sính hoạt vui chơi vào buổi chiều tối. Sau khi ăn tối, chúng tôi 
quây quần bên đống lửa ấm để ca hát, kể chuyện và trò chơi. Những 
mẩu chuyện của anh em bên Lửa Dặm Đường đã khiến chúng tôi gần 
nhau hơn, hiểu nhau thêm. Trời càng về khuya, gió núi và tiếng sóng rì 
rào của biển dưới bầu trời trong vắt đầy sao đã khiến cho chúng tôi 
cảm nhận được cái bao la hùng vĩ của tạo hóa, lại càng thấy rõ cái thân 
phận bé nhỏ của con người khi đứng trước cảnh đẹp tuyệt vời của 
thiên nhiên. Tôi biết một điều chắc chắn là anh em chúng tôi, dù là 
người đã sống nhiều với thiên nhiên hay chỉ mới lần đầu đều lắng 
lòng nghe và thưởng thức thiên nhiên với tâm hồn hướng thượng. 
Đời sống Hướng Đạo cho phép chúng tôi có những "đặc quyền" như 
thế, khác với những người quanh năm suốt tháng chỉ loanh quanh ở 
các đô thị phô xá. Trời về khuya, tôi và Thảo về lều. Anh em còn lại, mỗi 
người ngồi một góc dưới bầu trời sao để "Tĩnh Tâm", soi rọi tự vấn 
lòng mình, rồi quyết định có gia nhập Hướng Đạo để trở thành một 
thành viên của Phong Trào Hướng Đạo Thế Giới và Việt Nam hay 
không? Một trong những nguyên lý của Hướng Đạo là "Tự Nguyện" 
nên anh em đã tự xin gia nhập Phong Trào vào sáng sớm hôm sau 
trong buổi Lễ Tuyên Hứa. Trên khoảng đất trống có những tảng đá lớn 
nằm sát ngay bãi biển, anh em đứng thành hình chữ u, mặt hướng về 
phía biển và buổi Lễ Tuyên Hứa được cử hành khi mặt trời chưa ló 
dạng ở chân trời đông. Rất xúc động, từng anh em một, tay trái đặt 
trên cờ đoàn, tay phải chào và đọc Ba Lời Hứa... "Tôi Xin Lấy Danh Dự 

Hứa Cô' Gắng Hết Sức .". Sau Lễ Tuyên Hứa, anh em trình bày ý nghĩ 

của mình... và tất cả không dấu nỗi xúc động khi đứng trước cảnh 
thiên nhiên hùng vĩ, núi và biển... trong một buổi sáng tinh sương để 
tự nguyện hứa từ này sẽ là một thành viên của Phong Trào Hướng 
Đạo... 



84 



Sau hơn một năm sinh hoạt, tráng đoàn Vượt Sóng có dịp 
tham dự vào một ngày hội lớn của Phong Trào. Đó là tham dựtrại họp 
bạn toàn quốc Giữ Vững tổ chức từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12 
năm 1970 tại Suối Tiên, Thủ Đức nhằm kỷ niệm 40 năm HĐVN (1930- 
1970). Ngoài tôi và Thảo, còn có khoảng 8 anh em ghi danh dự trại. 
Chúng tôi chia nhau mang các trại cụ như dây lều cọc nồi niêu soong 
chảo... và di chuyển bằng xe hai bánh nên không đi cùng với liên 
đoàn. Ngày 21 tháng 12 chúng tôi lên đường, khi đến thị trấn Long 
Thành, tôi đề nghị anh em ghé vào vườn trái cây của cha mẹ vợ của tôi 
để nghỉ ngơi, cơm nước rồi xin một mớ trái cây mang theo. Khoảng 
năm giờ chiều chúng tôi đến đất trại, sau khi ghi danh ở phòng tiếp 
nhận, chúng tôi vào tiểu trại Tráng tức tiểu trại Bảy Miếu do hai 
Trưởng Trần Trung Du và Nghiêm Văn Thạch phụ trách. Tráng đoàn 
vượt Sóng dựng lều ngay bên cạnh tráng đoàn Bạch Đằng Sài Gòn. 
Quan sát khắp tiểu trại, thấy chỉ có một cổng trại lớn được trang trí 
bằng những hình "đầu ngọn sóng", trên có ba chữ "Sóng Bạch Đằng". 
Tôi có ý ngộ nghĩnh: Gặp "Sóng Bạch Đằng" thì anh em ta tha hồ mà 
"Vượt"... Trừ tôi và Thảo, anh em tráng sinh rất ngạc nhiên và bỡ ngỡ 
khi nhận thấy sự quy mô của một trại họp bạn. Khi đã dựng lều xong 
đâu đó, tôi và Thảo hướng dẫn anh em đi một vòng trong tiểu trại để 
thăm các tráng đoàn bạn khắp nơi về dự trại và tạo cơ hội cho anh em 
làm quen và nghe và thấy thêm những điều họ chưa được biết. Chiều 
hôm đó Trưởng Trần Trung Du, tráng trưởng tráng đoàn Bạch Đằng 
tìm tôi thăm hỏi và cuối cùng Trưởng Trần Trung Du bảo... "cậu phụ 
giúp tôi trông coi tiểu trại Tráng...". Sáng hôm sau Trưởng Trần Trung 
Du tập họp tất cả tráng sinh tiểu trại Bảy Miếu để nói chuyện và trình 
bày chương trình sinh hoạt tiểu trại và không quên giới thiệu cho anh 
chị em biết tôi là người sẽ giúp cho Trưởng Du trong sinh hoạt tiểu 
trại. Có hai sự kiện mà tráng đoàn vượt Sóng hoàn thành tốt đẹp cho 
tiểu trại là: 1/ Buổi hội thảo ngành Tráng do luật sư Trần Văn Tuyên 
trình bày về vấn đề thanh niên... và 2/ Tổ chức một bữa ăn cơm chung 
cho tất cả anh chị em tráng sinh dự trại, trại sinh mang thức ăn trưa 
đến trước khoảng đất trống trước cổng "Sóng Bạch Đằng" để cùng 
nhau ăn uống, trò chuyện và sinh hoạt văn nghệ, trò chơi. Anh em 
tráng sinh vượt Sóng có dịp làm quen và học hỏi được một số kinh 
nghiệm nơi anh chị em tráng sinh từ các nơi và trên hết là anh em đã 



85 



thấu hiểu được thế nào là Tình Huynh Đệ Hướng Đạo và Tinh Thần 
Phục Vụ... 

Sau những ngày tham dự trại họp bạn, chúng tôi trở về sinh 
hoạt bình thường dù gặp không ít khó khăn trong đời sống và công 
việc. Năm 1971 tôi và Thảo chuyển công tác về Saì Gòn nên chúng tôi 
có đề nghị vài anh lãnh trách nhiệm giữ cho tráng đoàn tồn tại. Một 
thời gian dài tôi không liên lạc với anh em tráng sinh vì tôi và Thảo lại 
tiếp tục sinh hoạt Hướng Đạo tại Sài Gòn với tráng đoàn Bạch Đằng 
của Trưởng Trần Trung Du từ 1971 cho đến tháng tư 1975. Hai chúng 
tôi là tráng phó của một tráng đoàn thành lập năm 1950 ở Hà Nội và 
tái hoạt động ở Sài Gòn vào năm 1960. Sinh hoạt Hướng Đạo của tôi 
bị gián đoạn 17 năm cho đến khi tôi sang định CƯ tại Hoa Kỳ. Ở hải 
ngoại tôi lại tiếp tục con đường đã chọn từ lúc tấm bé. Trong vòng 10 
năm tôi đã thành lập được hai liên đoàn và hai tráng đoàn. Tráng đoàn 
hiện đang sinh hoạt có nam nữ tráng sinh trên nhiều tiểu bang Hoa 
Kỳ, Canada, úc, Pháp là tráng đoàn Nguyễn Trãi thành lập năm 2002 
nhân trại họp bạn thế giới Hướng Đạo Viêt Nam và số tráng sinh 
nhiều nhất có lúc lên đến con số 89. Đây là tráng đoàn duy nhất tại hải 
ngoại sinh hoạt thường xuyên theo nội lệ ngành Tráng và dĩ nhiên có 
một số quy ước được sửa đổi cho phù hợp với những điều kiện tâm lý, 
xã hội, văn hóa, giáo dục tại hải ngoại. Tráng đoàn vừa kỷ niệm ngày 
thành lập tại trại họp bạn Thẳng Tiến 10 cũng là nơi mà 12 năm trước 
đây tráng đoàn được thành lập. 




86 





Một số hình ảnh sinh hoạt 
của Trưởng Hoàng Kim Châu 



87 





Tháng 6 - 2014 tôi nhận được điện thư của trưởng Đặng 
Thanh Long cho biết năm 2015 sẽ đánh dấu 50 năm thành lập Hướng 
Đạo Vũng Tàu và có ý nhờ tôi viết bài cho đặc san kỷ niệm. Ngay lập 
tức tôi trả lời là sẽ viết bài cho Trưởng nhưng lúc đó tôi đang bận lo tổ 
chức trại họp bạn thế giới Hướng Đạo Việt Nam lần thứ 10 (Thẳng 
Tiến 10), xin cho thời gian sau Thẳng Tiến sẽ viết. Nhưng rồi sau trại lại 
phải thực hiện cuốn Kỷ Yếu Thẳng Tiến nên lại hẹn với Trưởng Long sẽ 
gửi bài cho Trưởng vào tháng 11- 2014. Cuối tháng 10 thì bài vở hình 
ảnh cho Kỷ Yếu tạm ổn nên tôi bắt đầu gõ bài như đã hứa với Trưởng 
Long. Ký ức về những tháng ngày của gần 50 về trước chắc chắn 
không còn nguyện vẹn vì thời gian đã làm phôi phai. Chuyện nhớ 
chuyện quên... nhưng có một điêu chắc chắn là Tình Huynh Đệ 
Hướng Đạo trong những ngày sống với Tráng Đoàn vượt Sóng sẽ mãi 
mãi không bao giờ mờ phai trong ký ức của một tráng sinh đầu bạc 
đang sống một nơi rất xa quê hương. Cuối cùng, tôi xin gửi tặng 
anh/chị em tráng sinh vượt Sóng của thê kỷ 21 bốn câu thơ để kết 
thúc bài đầu tiên Mừng Sinh Nhật 50 Năm Hướng Đạo Vũng Tàu: 
Tráng sinh - Giúp ích - nhớ lấy lời 
Đoàn kết-Trung thành với cuộc chơi 
Vượt khó -Đi khắp miền sông núi 
Sóng gào -Thuyền vẫn lướt ra khơi 
Hoàng Kim Châu RS 



88 



Hươu Nóng Tính Sống Mãi Với Thời Gian 




Hươu Nóng Tính thời trai trẻ 



Tr. Hươu Nóng Tính Trần Trung Du lìa rừng đã 15 năm. Mười 
lăm năm, một độ dài thời gian mà Sói con của thời tái lập Bạch Đằng 
bây giờ đã là Liên đoàn trưởng như em Phạm Đông Huy, Chill Quỳnh 
ngày nào bây giờ là ALT; Sói già trụ cột của Khối Liên Ngành, anh Võ 
Quang Nguyên Phổ, phụ trách Tráng đoàn bây giờ là ALT; Đạo trưởng 
Đạo Bạch Đằng và chót vót đỉnh cao là Thiếu trưởng Trần Minh Thiện 
bây giờ đây chễm chệ trên ghế Trưởng Ban Điều Hành thay thế cụ 
Trần Văn Lược, dưới trướng có cả mấy ngàn tinh binh nhất hô bá ứng 
từ Trung vào Nam, biết bao đổi thay trong mười lăm năm này. Đây 
cũng là độ dài thời gian để quên dĩ vãng nhưng lạ lùng mọi người vẫn 
thương nhớ Tr. Trần Trung Du với tất cả nỗi niềm thương tiếc. Kính 
trọng bậc huynh trưởng tài năng đức độ này, chúng tôi xin có đôi 
dòng như nén tâm nhang dâng lên Người Trưởng mẫu mực. 

NHỮNG ĐIỂM NHỎ TRONG MỘT cuộc ĐỜI LỚN 

Sau khi Tr. Du mất, có dịp về Huế, tôi ghé thăm Tr. Cò Yêu Đời 



89 




Tôn Thất Đông; Trưởng Đông bảo: "anh Du mất đi là một thiệt thòi 
lớn cho phong trào". Trưởng ghi vào sổ tang. Mầu người của ông là: 

"Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, 

Cúi đầu làm ngựa đứa hài nhi." 

Một huynh trưởng nghiêm túc như trưởng Cò Yêu Đời mà có 
nhận xét như thế, đủ thấy Tr. Du đáng kính dường nào. Xin ghi vài 
chặng đường Đời và HĐ của cụ Hươu Nóng Tính: 

* NẾP SỐNG THANHĐẠM CỦA GIA ĐÌNH 

Tháng 3/1950 sinh con gái đầu lòng. Thất nghiệp vì tờ báo 
anh làm bị đóng cửa. Chị Du thì bán sách báo, cho thuê truyện, đan 
len kiếm tiền để gia đình sinh sống. Năm 1951 anh làm quản lý rạp 
chiếu bóng Lửa Hồng của HĐ ở 86 Hàng Trống, Hà Nội. Làm cho Nhật 
báo Tự Do và tờ Thân Dân. Năm 1954, gia đình gồm 9 người vào sống 
ở Sài Gòn, ở đường Nguyễn Trãi. Nhờ một người bạn là HĐS giúp mở 
một sạp nhỏ ở chợ An Đông để bán tạp hóa. Nhà ở Nguyễn Trãi bị 
cháy. Năm 1957, mua nhà số 579, đường Phan Thanh Giản (tức Điện 
Biên Phủ bây giờ) mở hiệu sách báo lấy tên là Hiền Lương, bảng hiệu 
có hình vẽ câu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải. Chị Du bị bệnh phổi. 
Anh Du phải trông coi cửa hàng vừa chăm sóc con cái rất kỹ lưỡng. 
Năm 1951, ông cùng 6 huynh trưởng của 3 miền Bắc - Trung - Nam 
tham dựtrại họp bạn thê' giới tại úc. Trưởng đoàn là Tổng ủy Viên Vũ 
Văn Hoan, Đại diện miền Bắc: Trần Trung Du và Nguyễn Văn Bích, Đại 
diện miền Trung: Trần Điền và Lê Quang Giao, Đại diện miền Nam: Lê 
Gia Mô và Huỳnh Minh Quang. Năm 1960, làm tập san Chí Trai. Năm 
1966, ông làm công cán ủy viên Bộ Giáo Dục, chủ biên tập san Học 
Đường Mới. Năm 1974: chủ biên tờ Sóng Bạch Đằng. 

* TÍNH CÁCH TRẦN TRUNG DU 

Cọp chết để da, Hươu ra đi để tiếng. Tr. Trần Trung Du ra đi khá 
đột ngột nhưng tính cách Trần Trung Du thì lưu mãi trong lòng anh 
em. 

Nóng Tính: 

Trong 4800 tên rừng mà chúng tôi SƯU tầm được thì "nóng 
tính" chỉ có mỗi mình ông Hươu. (Xin đọc chuyện "Kỳ Thú về 4800 dân 
rừng Bách HỢp). Ông nổi nóng mọi lúc, mọi nơi, không vừa ý anh em 



90 



việc gì là ông quát liền không kiêng dè ai cả. Ông xổ toẹt, mắng xối xả 
nhưng anh em không giận vì hiểu rằng ông nóng vì muốn mọi sự của 
HĐ được tốt lành hơn. Trưởng Trần Văn Lược tếu táo (xin được ghi 
nguyên văn): "Thằng cu con nhà Du nóng lắm nhưng tánh ông ấy 
lành, chẳng làm hại ai cả". 

* LÃNG MẠN, RUNG ĐỘNG TRƯỚC VẺ ĐẸP CỦA THIÊN 

NHIÊN 

Nhà văn Hoàng Kỳ Anh, từng là Tổng thư ký nhật báo Trắng 
Đen, nguyên Đội trưởng đội Hươu Thiếu đoàn Bạch Đằng Hà Nội 
những năm đầu của thập niên 1950, trong bài 'Một thoáng Trần Trung 
Du' đã viết: "Anh Du là con người tình cảm, thứ tình cảm lãng mạn say 
mê cái đẹp của thiên nhiên: nghe chim hót, nhìn bướm bay anh cũng 
rung động". Trưởng Du đã từng nói: "Những ngày còn nhỏ ở quê 
mình thích nhất tiếng chim 'tiêu điếu', mặc dù đang làm gì, chợt nghe 
thây tiếng chim hót mình cũng chạy ra sân đứng ngẩn ngơ lắng 
nghe". Nêu xong lời của Tr. Du, Hoàng Kỳ Anh than: "Sao anh lãng mạn 
thế mà lại dấu những tình cảm lãng mạn của mình đi nhưthế". 

* PHẢI THÌ MỘT TRIỆU CŨNG CHO 

Trưởng Du chẳng giàu có gì, sống thanh đạm với tiền của hai 
người con trai ở xa gởi về. Chị Du nói: "mỗi khí 2 con gửi tiền về thì bố 
một nửa, mẹ một nửa, tiền phần tôi thì lo cho cả gia đình, tiền của ổng 
thì chi tiêu cho HĐ. Cả nhà tuân hành răm rắp chẳng ai có ý kiến gì. Hội 
đoàn 50 năm của Bạch Đằng, ông vét hết sạch tiền tiết kiệm được 12 
triệu, chi hết cho hội đoàn. Hẳn anh em còn nhớ kỳ hội đoàn đặc biệt 
này được tổ chức thật hoành tráng ở Cù lao Ông Mười, với logo cực 
đẹp bằng kim khí, cuốn đặc san dày 300 trang, bìa in trống đồng 
Đông Sơn đầy màu sắc. Còn nhớ trong kỳ hội đoàn này anh giao tôi 
một triệu rưỡi để chí lặt vặt. Đại hội xong, chiết tính chi tiêu, tôi đem 
trả 500. OOđ còn thừa. Ông khoát tay không lấy. Tiếu vương Hoàng 
Trung Ký, người Tráng sinh HĐ thân cận của ông cười vang nói với tôi: 
"Ông không tiêu thì đưa đây tớ tiêu chứ ổng không lấy lại đâu". Tiền 
chi cho HĐ lấy ra khỏi túi là không hoàn trả lại, tính hào sảng, giúp đỡ 
anh em của ông Hươu hiển hiện nhưmộtthói quen. 

Một chúa nhật, lúc 10 giờ trời nắng nóng thì Tr. Trần Văn 



91 



Chương chở ông tới thăm tôi tại Hóc Môn. Đường xa, trời lại nắng làm 
ông mệt mà tôi thì không có nổi cái ly đàng hoàng để mời nước vì đây 
là chỗ ở của đứa con trai bị bệnh tâm thần của tôi, ly chén không còn 
nguyên vẹn, ông quanh quẩn trong vườn một lúc rồi ra về. Trước khi 
về, tôi thấy ông thở dài, than thở bâng quơ: "Hoàn cảnh khó khăn thế 
này mà còn chơi HĐ được. Thật là quí. Ông rút túi lấy bốn triệu đồng 
đưa cho tôi nói: "Để anh mua bánh trái cho cháu". Tôi giẫy nẫy, đưa trả 
lại và thưa: "Anh nhầm rồi, đây chỉ là chỗ ở riêng của nó, còn gia đình 
em đàng hoàng ở quận Tân Bình. Gia đình cũng không đến nỗi nào 
đâu. Anh để dành lo việc khác..." Tuần lễ sau, khi họp tại công viên 
Hoàng Văn Thụ, ông lại đưa tôi 4 triệu và nói: anh đưa cho Nga và 
Quỳnh mỗi cô hai triệu. Lệnh ngang phè như thế nhưng tôi vẫn phải 
thi hành, tìm gặp Akéla Nga và Chill Diệu Quỳnh, Quỳnh nói: "Chị Nga 
bị kẻ trộm lấy mất hết đồ đạc, áo quần ông cho thì phải rồi. Còn em 
sao lại cho nhiều thế này. Tôi nói: "Ông ngồi kia kìa, có giỏi thì đến đó 
mà thắc mắc". 

* KHÔNG PHẢI THÌ MỘT ĐỒNG CŨNG KHÔNG CHO 

Chiều mưa lớn, anh Tê Giác Vui Tính Nguyễn Thành Lâm chở 
tôi đến gặp anh ở nhà theo lời nhắn của anh. Anh đón chúng tôi ngay 
trước cửa, nói: "Anh có biết cậu X này không. Sáng hôm qua, cậu ta 
đến đây nói với tôi là đi mua hàng ở Chợ Lớn thiếu mất 300.000đ, xin 
anh cho mượn chiều nay em trả lại anh. Chiều hôm qua không đến trả 
mà hôm nay cũng không đến. Anh giải quyết vụ này dùm, cho ra lẽ..." 
Anh Lâm công lực HĐ còn yếu nên vừa lên xe là phàn nàn: 

- Chuyện này sao ông bắt anh giải quyết. 

- Tôi là Trưởng già trong đơn vị, không giải quyết thì ai giải 
quyết đây, ổng có cái lý của ổng. 

- Nhưng sao gấp thế? Anh Lâm hỏi: 

- Ông quá yêu HĐ nên hễ thấy ai chơi sai luật là ông nổi nóng 
ngay. Hươu Nóng Tính mà. 

Anh Lâm hiểu và rồ máy dưới cơn mưa lớn. Hai chúng tôi đến 
quán café của anh ấy ở đường Lê Văn Sĩ thì các chiêu đãi viên ỏng ẹo 
cho biết: "Ông chủ đi vắng". Hai chúng tôi tìm đến nhà anh ở Bình 
Thạnh thì anh cũng không có nhà. Tôi trình bày sự việc cho vợ anh là 
chị T, cũng là một nữ Tráng rõ, nghe xong chị thất kinh liền lấy 



92 



300.000Ổ ra trả ngay. Tôi xua tay, nói: "Vấn đề ở đây không phải là tiền 
bạc". 

Chị T hiểu ngay, nói: "Đúng rồi, em phải đến nhà xin lỗi Tr. Du 
mới được. Chị phóng xe ra đi giữa cơn mưa chiều, đúng là quýt làm 
cam chịu." 



* CHIÊU HIỀN ĐÃI SĨ 

Bên Tàu thời Chiến Quốc Xuân Thu thường có những vương 
tước, công hầu bỏ tiền của nuôi hàng ngàn môn khách, họ được 
mệnh danh là những Mạnh Thường Quân; đời nay trong HĐVN có 
ông Hươu Nóng Tính dùng tâm lực của mình mà chiêu hiền đãi sĩ để 
chung sức lo việc HĐ. 

Hễ nghe ở đâu có huynh trưởng rỗi rảnh hoặc ở tỉnh xa mới 
chuyển về Sài Gòn ông tìm đến liền, xa xôi cách trở mấy ông cũng tìm 
đến thăm hỏi sức khỏe và gia đình, cuối cùng thì ân cần thành khẩn 
mời sinh hoạt HĐ. ít ai từ chối sự mời mọc thành khẩn của ông. Phụ 
huynh cũng vậy, ông chấm được ai rồi thì mời họ đến nhà chơi rồi ông 
đột nhiên đưa ra 3 lời hứa và 10 điều luật cho họ, bảo về học thuộc, 
tuần sau thì phụ huynh vào ngồi ở ghế đá công viên để trưởng hướng 
dẫn bài "Hướng Đạo hành khúc". Biết mình hát không hay, ông kêu 
anh Hồ Viết Lĩnh nhạc sĩ (Hải cẩu Bền Chí) đến hướng dẫn cho nhịp 
nhàng hơn (Tr. Lĩnh cũng từ phụ huynh mà ra). Ông tặng sách HĐ đại 
cương, Bước đường đầu... rồi chuẩn bị kỹ càng lễ tuyên hứa. Hấp lực 
của ông thật mãnh liệt. Một số phụ huynh đã trở thành trưởng của LĐ 
và sinh hoạt dẻo dai đến tận bây giờ. 

* ÔNG GIÀ ANH HÙNG XƯA 

Trưởng Vịt Trịnh Trọng Nghi Yên viết: Tr Du thuộc rất nhiều bài 
hát HĐ nhưng không hiểu sao khi sinh hoạt; cần chuyển đoạn thì ông 
lại bắt nhịp bài "Anh Hùng Xưa". Mười lần như một, ông đều cho hát 
bài này nên anh em gọi là "ông già Anh Hùng Xưa". 

Chị Du cho biết ông chơi đàn Mandolin và thổi Harmonica rất 
hay. Lúc ông còn trẻ vừa đàn vừa hát nghêu ngao những bài ca HĐ. 

*YÊU-GHÉT 

Rất mực nghiêm túc nên cụ Hươu muốn mọi người cũng phải 



93 



như thế. Anh em nào ăn mặc bê bối, ông chỉnh liền. Đội mũ lệch, sửa 
lại cho ngay ngắn. Phì phèo thuốc lá, ông mắng xối xả. Chẳng bao giờ 
thấy ông la cà giải khát nơi quán xá, đến chỗ sinh hoạt mọi người tụm 
năm tụm bảy uống nước giải khát, ông vẫn yên vị trên ghế đá, chăm 
chú theo dõi các em, chốc chốc lấy bình nước mang theo ra uống. Lấy 
thư phương xa nói về HĐ đọc cho anh em nghe. Có lúc tôi bắt gặp ông 
mặc veston màu mỡ gà để dự một bữa tiệc sang trọng nào đó, thỉnh 
thoảng diện bộ đồ trắng, cả nón và giày nên có người nói: "Ông Hươu 
trắng cả ngoài lẫn trong (quần áo trắng, nón trắng, giày trắng mà 
lòng cũng trắng). Ai làm được việc gì cho phong trào là ông quý vô 
cùng, hết lời khen ngợi, tìm cách để tặng quà, quà đây là những kỷ vật 
HĐ mà người ta đã tặng anh như: logo, hoa huệ, cái nón, cây bút, sợi 
nịt, ai gặp khó khăn thì ông biếu cả tiền. 

* CỜĐẾN TAY PHẤT LIÊN 

Năm 1966, Bác sĩ Trần Ngọc Ninh, Tổng Trưởng Bộ Quốc Gia 
Giáo Dục của nội các Nguyễn Cao Kỳ mời Tr. Du làm công cán ủy Viên 
lo về "học đường mới". Cờ đến tay là cụ phất liền, đưa HĐ vào học 
đường. Các "gà nhà" khắp nơi được chuyển về Sài Gòn để Hướng Đạo 
hóa học đường. (Tr. Lê Gia Mô, Triều Vũ, ...) Ngày đêm Ông họp Tráng 
đoàn Bạch Đằng, mời những nhân sĩ trí thức, huynh trưởng HĐ để lo 
đại sự này. Công việc đang tiến hành tốt đẹp thì Giáo sư Trần Ngọc 
Ninh thôi giữ chức Bộ Trưởng Giáo Dục; người thay thế không còn tha 
thiết chuyện "học đường mới". Trưởng Du lui về hiệu sách Hiền Lương 
nhỏ bé và tiếp tục chức Tráng trưởng để đào tạo huynh trưởng cho 
phong trào. 

* TRÁNG TRƯỞNG MUÔN NĂM 

Tráng đoàn Bạch Đằng là một Tráng đoàn lớn tương tự như 
Tráng đoàn Lam Sơn, Hà Nội của trưởng Hoàng Đạo Thúy năm xưa. 
Tráng sinh đa phần là trí thức như bác sĩ, kỹ sư, giáo SƯ, dược sĩ, nhà 
báo, công chức ngạch Tham sự, Đốc sự, ... Nhiều Tráng sinh của ông 
đã lọt vào Bộ Tổng ủy Viên nhưng ông Hươu thì vẫn là Tráng trưởng 
Bạch Đằng. Có người thắc mắc thì ông trả lời hóm hỉnh: "Cụ BP nói: 
Tương lai của phong trào thuộc về Tráng sinh" anh không biết hay 
sao. Nói nào ngay, Tr. Du có 2 lần làm Đạo trưởng: đó là năm 1950 khi 



94 



HĐ Hà Nội tái hoạt động, ông đảm trách chức vị Đạo trưởng Đạo 
Đồng Nhân, tại miền Nam khi chiến tranh ác liệt, các huynh trưởng bị 
cuốn hút vào cuộc chiến, huynh trưởng thiếu ông lại phải gánh vác 
Đạo trưởng Đạo Hoa Lư, khi có Trưởng là ông giao ngay và lại lui về 
làm Tráng trưởng. 

* NỒI CANH ANH DU 

Bất cứ hoàn cảnh nào Tr. Du cũng truyền bá lý tưởng giáo dục 
trẻ em trở thành người tốt cho xã hội. Ngay trong trại cải tạo, anh 
cũng tranh thủ truyền bá cho anh em. Mười ba năm sau, khi ra khỏi 
trại trở về Sài Gòn, anh nhen nhóm lại phong trào. Các cải tạo viên 
quen thân với anh đã đem cháu đến gởi gắm anh còn họ trở thành 
phụ huynh bảo trợ. Bác X, đại tá kể lại: "bác Du có tài lắm, luôn luôn 
sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Cùng đi lao động với nhau, khi nghỉ ngơi 
giải lao chúng tôi ngồi nghỉ còn anh thì thoắt một cái vặt lá cây ở bụi 
này, tạt ngang qua bụi nọ hái nắm lá khác. Cứthếanh đã có được một 
soong canh đủ thứ lá, bỏ ít tôm khô và chút bột ngọt vào là tuyệt vời. 
Điều đáng quý là nồi canh ngon ngọt này để giữa bàn ăn, anh em cứ 
tự tiện dùng, đúng tính thần "mình vì mọi người". 

* GIA TRƯỞNG - ĐỘC ĐOÁN 

Ông điều khiển đơn vị như một đại gia đình mà ông là gia 
trưởng. Mọi chuyện ông tính toán, vạch kế hoạch, khi dự họp là ông 
phổ biến như một quân lệnh, mọi người nghe theo. Điểm đáng mừng 
là ông lấy cái tâm mà điều khiển nên mọi việc đều khả quan, nhờ thế 
mà đơn vị phát triển và vững mạnh trước khi ông ra đi. 

Một điều hay khác cân nói để rút kinh nghiệm là tánh minh 
bạch, trước khi mãn trại Ông cho họp ban quản trại để lượng giá tổng 
quát và tính sổ chi thu, nếu thiếu tiền là ông móc ngay túi mình. Các 
Trưởng khác noi theo. Sòng phẳng và minh bạch tiền bạc trước khi 
chia tay. 

Trưởng Du ghét chuyện tình ái lăng nhăng, Tráng sinh dù ở 
cấp chức nào mà sa vào chuyện này là ông đuổi như đuổi tà. Hỏi về 
chuyện này, chị Du nói: 

- Anh thích giao thiệp rộng rãi để làm HĐ và ngoài vợ anh 
không có người yêu nào khác. Anh rất tự nhiên, có thể ôm hôn hay tát 



95 



nhẹ lên má bạn nhưng không có ý gì ngoài tình bạn thân thiết (Trích 
hồi ký của bà Ngọc Anh). 

* LÝ TƯỞNG HƯỚNG ĐẠO 

Hướng Đạo chỉ là một phong trào, một cuộc chơi để giáo dục 
thanh thiếu niên nhưng đối với Tr. Du đó là một lý tưởng cao cả, xa 
hơn nữa là tôn giáo thực tế với ba lời hứa và 10 điều luật. Anh thường 
nói HĐS nào mà thực hiện đầy đủ lời hứa và luật HĐ là đã thành chánh 
quả. 



* HỘI XUÂN ĐẦU NĂM 

Khi trưởng Du còn sống, cứ mùng 2 Tết là anh em đến thăm, 
phần nhiều cũng chỉ những Trưởng thân quen và Tráng sinh Bạch 
Đằng nhưng từ ngày anh mất nó biến thái thành một buổi họp mặt 
các Trưởng, Tráng sinh, Kha sinh và Thiếu sinh Bạch Đằng. Cứ sáng 
mùng hai là đến lầu 1 nhà trưởng Du, thắp nhang tưởng nhớ Trưởng 
rồi quây quần bên nhau, người ngập cả phòng, vì chị Du lì xì cho tất cả 
mọi người, dường như có bao nhiêu thức ăn, nước uống chị đem hết 
ra cho các em dùng, ôn ào náo nhiệt như hội chợ mùa Xuân. Các 
Trưởng Trần Trọng Thảo, Nghi Yên, Hoàng Trung Ký, Tiêu Nhơn Khải, 
Hoàng Kỳ Anh, Bùi Văn Đức đến từ sáng sớm, về trước, còn các em vui 
đùa đến trưa. Thử hỏi mấy ai được hưởng cảnh này. 




96 




* CHUYỆN BỘI THU 

Mộ phần của Tr. Du nằm tại Hóc Môn nhưng bài vị thì ký thác 
tại chùa Tây Tạng ở Bình Dương. Xa xôi như thế nhưng hễ đến ngày 
húy nhật của Trưởng là anh chị em không những của Bạch Đằng mà 
còn của nhiều đơn vị khác quần tụ về đây để dự "Lễ Giỗ của ông 
Hươu". Lạ một lẽ là năm nào cũng có một số Trưởng ở các tỉnh xa về 
dự. Các Trưởng, Tráng sinh Bạch Đằng đã nghỉ chơi cũng nhớ ngày về 
dự lễ, cầu kinh, cúng cơm rồi quây quần bên nhau dùng cơm chay, ôn 
lại chuyện ngày xưa, còn cảnh nào đầm ấm hơn. Trưởng Tôn Thất Hàn 
gọi Tr. Du là bội thu. Cũng đúng thôi. Khi Cụ vừa mới mất thì có đặc 
san "ADOTA HƯƠU NÓNG TÍNH", sau đó là đặc san "TIỂU TƯỜNG" rồi 
đặc san "ĐẠI TƯỜNG" nói về cuộc đời HĐ oanh oanh liệt liệt của Cụ. 
Mấy ai được hưởng phước như cụ Hươu Nóng Tính. 

Chuyện Hươu Nóng Tính nói mấy cho vừa, chúng tôi xin kết 
thúc với 2 câu thơ mượn ý của anh Trâu Cầu Tiến: 

"Bạch Đằng muônthuởvang lừng sóng 



97 



Hướng Đạo minh châu dạ 
sáng ngời". 

* VÀI NÉT VẾ HƯƠU BÀ BÀ 

Chúng ta tự hào có một 
huynh trưởng nhưanh Trần Trung Du, 
và chắc anh ấy cũng cảm thấy tự hào 
là mình may mắn có được một người 
vợ giỏi việc nhà, đảm đang việc 
Hướng Đạo. 

Khuê danh của chị là Nguyễn 
Thị Ngọc Anh nhưng anh em vẫn 
thường gọi thân thương là chị Du. 

Làm vỢ Trưởng Hướng Đạo đã là điều 
khó, làm vỢ của Tr. Du lại càng khó 
hơn vì cái kiểu "chồng chúa vợ tôi, không nói lôi thôi". Chị đã tận tụy 
phục vụ người chồng gia trưởng này đến hơi thở cuối cùng. Chưa hết, 
khác với các vị phu nhân khác, khi chồng lìa Rừng thì họ cũng mất dâu, 
chị Du trái lại. Cho đến nay đã 15 năm anh quá vãng chị vẫn chuyên 
cần đến với anh em "mọi lúc, mọi nơi". Các buổi họp lớn, các kỳ trại xa 
gần chị đều hiện diện. Đặc biệt Trưởng nào lìa Rừng chị đều có tiễn 
đưa. ít ai ngờ, người phụ nữ nhỏ bé như con chim sẻ mà chị vẫn ra tận 
Huê để tiễn chân cụ Cò Yêu Đời về nơi an nghỉ cuối cùng. Nay chị đã ở 
tuổi 85 mà vẫn còn dẻo dai, miệt mài đến với HĐ. Chị chưa bao giờ 
tuyên hứa mà lại có danh là Hươu Bà Bà. Chuyện như thế này: cách 
nay 8 năm, trong buổi lễ tổng kết cuối năm của ngành Kha, có bán 
đấu giá kỷ vật. Anh chị em hưởng ứng tranh nhau nâng giá tới tấp. Chị 
Du cũng tham gia đấu giá. Khi thấy chị Du cho giá; một trưởng nói 
ngay: "Hươu Bà Bà đã vào cuộc, ai dám đua chen". Tưởng là nói đùa 
không ngờ anh chị em hưởng ứng vì kính trọng chị nên không ai nâng 
giá lên nữa. Từđóanh chị em hay gọi chị là Hươu Bà Bà một cách thân 
thương trìu mến. 




Sáo Dễ Thương 



Bồ Nông Nhiệt Thành 
một thời vang danh đă bay về Trời 



Linh mục Nicolas Maria Đinh Quang Điện sính ngày 
13/8/1918 tại Kim Sơn, Nính Bình, là một tu sĩ đã từng làm Chánh xứ 
của nhiều giáo xứở Sài Gòn, nhưng ông nổi tiếng khi đảm nhiệm chức 
vị Tổng Tuyên úy Hướng Đạo Sinh Công Giáo Việt Nam. Sau thời gian 
lâm bệnh nan ỵ cụ Bồ Nông bình thản ra đi vào hồi 18gl5 ngày 
22/3/2015 tại Sài Gòn, hưởng thọ 97 tuổi. GVMD xin ghi đôi dòng 
tưởng nhớ Tráng sinh kỳ cựu của Tráng Đoàn Trần Lục Châu Sơn Nam 
năm xưa. 

Cụ thi hành chức vụ Tổng Tuyên úy quá nhiệt thành nên nhiều 
lúc đi quá đà của một tu sĩ là chỉ lo việc tín ngưỡng tâm linh. Tráng 
đoàn Trần Lục ở Phát Diệm ngày ấy do một Linh mục người Bỉ, đã có 
HHRcủa HĐ Bỉ thành lập. 

Năm 1954, khi vào Nam thì sinh hoạt hướng đạo với chức vị 
Đạo Trưởng Đạo Phú Yên Tuy Hòa, Đạo Phó là Trưởng Nguyễn Trung 
Thoại (Ngựa Chịu Khó) lúc đó là một công chức cao cấp ở tỉnh Phú 
Yên. Khi về làm chủng sinh của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài gòn 
thì đảm nhận chức vị Đạo trưởng Đạo Hoa Lư. 

Năm 1960 được thụ phong lính mục mở đầu một cuộc đời tu 
sĩ đầy vinh quang với bao công việc bề bộn: 

Chánh xứ giáo xứ Tống Viết Bường, Tuyên úy Đạo Xuân Hòa. 
Lập và làm chánh xứ giáo xứ Đồng Tiến, xây dựng thánh đường Đồng 
Tiến khang trang bậc nhất Sài gòn. Xây dựng và làm hiệu trưởng 
Trường Trung Học Đồng Tiến với hơn 3.500 học sinh, Giám đốc Khu 
Vãng Lai, Hưu Dưỡng của giáo xứ Phát Diệm. Năm 1970 được bổ 
nhậm làm Tổng Tuyên úy HĐSCG Việt Nam. 

Đến ngày 30 tháng 03 năm 2014, theo lệnh của Tổng Giám 
Mục Bùi Văn Đọc chủ tịch HĐGM Việt Nam ông bàn giao trách vụ 



99 






Tổng Tuyên úy cho Linh mục Dominique Nguyễn Đức Bình để lui về 
sống âm thầm tại Nhà Vãng Lai Phát Diệm với đôi mắt mù và căn bệnh 
ngặt nghèo. 

* Ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu: 

- Ngày 03/02/2015 tôi tìm đến thăm cụ Bồ Nông Nhiệt Thành 
ỞNhàVãng Laigiáo xứ Phát Diệm quận Phú Nhuận. 



Sáo đến thăm cụ Bồ Nông trên giường bệnh 




101 





Ngày xưa Cha đã từng làm Tổng Tuyên úy HĐSCG Việt Nam, 
Tuyên úy cho một số đơn vj quân đội VNCH, lập nhiều nhà thờ, trông 
coi một số giáo xứ mà hôm nay nằm bẹp trên cái giường cũ kỹ ở trong 
một phòng đơn sơ với đôi mắt mù lòa, bên hông mang bịch từ trong 
ruột già thoát ra. Bệnh ung thưđại tràng đã đến giai đoạn cuối, không 
còn chữa trị gì được nữa. 

Thấy có anh em HĐS đến thăm Cha rất mừng, nói: 

- Các con đến thăm Cha là quý, cho quà làm gì, Cha có ăn uống 
được gì đâu. 

- Thưa Cha, Cha dùng bữa thế nào? 

- Buổi sáng Cha dùng một cốc sữa hay sinh tố, trái quýt hay 
múi bưởi vớ vẩn gì đó. Buổi trưa, buổi chiều ăn cơm như sinh viên, tiêu 
chuẩn Cha được hưởng là 1.500.000đ/tháng. 

- Thuốc men thế nào, thưa Cha? 

- Không dùng thuốc Tây nữa mà hằng ngày chỉ uống nước lá 
đu đủ nấu với sả. 

- Cha bị bịnh này từ ngày 12/4/2013, tính đến nay đã 2 năm. 
Đến ngày 13/5 này Cha được 97 tuổi. 

- Cha sinh hoạt hướng đạo từ lúc nào? 

- Từ lúc còn là chủng sinh ở Phát Diệm trong Tráng đoàn Trần 
Lục, Tráng trưởng là linh mục Pou Guignon người Bỉ, có bằng Rừng 
Tráng của HĐ Bỉ. Tôi còn nhớ hằng tuân có các huynh trưởng thường 
đến giảng khóa như: anh Trần Văn Thao, Vũ Thanh Thông, Phạm Lợi. 
Cha thều thào kể chuyện vui: Khi tôi làm Đạo trưởng Đạo Tuy Hòa, 
một lần nọ đến thăm anh Thoại, lúc đó chị Thoại đang mang thai. - Chị 
ấy nói với tôi... - Cha cầu nguyện Chúa cho tôi sinh con trai. Khi sinh là 
con gái thì chị gặp tôi phàn nàn là Cha hứa mà không làm được. - Tôi 
chống chế: Chị có thai trước rồi mới nhờ tôi thì cầu xin thế nào được. 
Được rồi lần sau chị sẽ sinh con trai. Cha cười nói tiếp: Hứa là để mua 
hy vọng cho chị ấy, nhưng không ngờ lần sinh sau chị sinh con trai 
thật. Chị mừng lắm cảm ơn Cha rối rít. 

Về sau anh Thoại ra Quảng Trị làm Tỉnh trưởng, sau nốt là làm 
Đổng Lý Văn phòng Bộ Nội Vụ, Tổng Thư ký Hội HĐVN. Năm 1970 



105 



Cha Phan mất, Cha lên thay thế làm Tổng Tuyên úy. (Cha nói qua 
chuyện khác). Có 1 sinh viên ngủ nghỉ ở đây thường giúp Cha, buổi 
sáng xem xét các cái này cho Cha (tức là bịch phân), khí anh này đi làm 
thì có một chị bếp đến lau nhà lau cửa và xả cho cái bịch này, vất vả 
lắm vì phải mang găng và khẩu trang vì quá hôi hám. Đôi lúc kẹt quá 
thì nhờ anh bảo vệ. Trước đây dùng xe lăn nhưng đau buốt cả người, 
nên nay không dùng xe lăn nữa. Trước đây Cha thường đi lễ, nhưng 
nay đi không nổi nữa nên Cha Bề Trên cho một Cha đến đây làm lễ. 

- Thưa Cha, thế Cha Hộ làm phụ tá cho Cha đâu rồi? Tôi hỏi. 

- Ông ấy đi vớ vẩn đâu đó, mỗi tháng chỉ về có mấy ngày. 
Chính tôi làm lễ cưới cho anh Trần Văn Hợp (cười). Chuyện tình duyên 
của anh chị này Cha phải nhào vô thì mới được đấy chứ. Được cái là 
anh chị ấy ngoan đạo và hết lòng lo chuyện HĐ. 

- Cha Đức Bình lên làm Tổng Tuyên úy cũng vất vả lắm. Các 
Linh mục HĐ có còn bao nhiêu nữa đâu. 10 người họp lại bầu phiếu 
thì kết quả cha X 1 phiếu, cha Y được 4 phiếu, cha Bình 5 phiếu. Làm 
văn thư gửi xin cử Cha Bình làm Tổng tuyên úy nhưng Đức Cha Nhơn 
không trả lời gì hết, đến khi Đức Cha Đọc lên làm Chủ tịch Hội đồng 
Giám Mục Việt Nam thì cha Bình mới được bổ nhiệm chính thức thay 
thế Cha từ ngày 30/3/2014. 

- Cha có biết Đức Cha Nhơn vừa được Tòa Thánh Vatican bổ 
nhiệm làm Hồng Y không? Tôi hỏi. 

- Biết chứ, cả những chuyện khác xảy ra trong nước và trên thê 
giới Cha cũng đều biết nhờ có cái radio này, nó nghe được nhiều đài 
ngoại quốc. 

- Tôi nói: "Thưa Cha, khi nào Chúa gọi Cha về thì Cha cho con 
cái radio này để con nghe vì con cũng mù như Cha không đọc báo 
được, mấy cái đài của con hư hết rồi. 

- Không đến phần anh đâu. Cha Hội đã xí phần trước rồi. 

- Tên Rừng của Cha do ai đặt, khi nào và ở đâu? 

- Do Nai Trầm Ngâm Ngô Đình Bảo đặt cách nay 60 năm tại 
Bảo Lộc, Lâm Đồng. Trong Công giáo có sự tích chím Bồ Nông khi 
mưa gió bão bùng không kiếm được thức ăn cho con thì chúng lấy 



106 



máu thịt của mình nuôi con, nên anh Bảo mới đặt tên cho Cha là Bồ 
Nông Nhiệt Thành. 

- Thưa Cha, những sách báo cũ của HĐ ngày xưa Cha còn cuốn 
nào không? 

- Trước Cha có nhiều lắm, để ở trong tủ sách. Trước Cha đọc 
nhiều lắm nhưng đến năm 1998 mắt Cha bị cườm nước, nhờ BS Nam 
mổ cả 2 mắt, đến năm 1999 nhờ Cha Tích đưa sang Mỹ chữa trị, mổ lại 
cả 2 mắt mà cũng chỉ thấy lờ mờ. Sau đó sang Ý gặp Đức Hồng Y 
Nguyễn Văn Thuận, sang hành hương ở Fatima, Lộ Đức, rồi trở về La 
Mã yết kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Năm 2001 Cha được bổ 
nhiệm làm giám đốc nơi này và ở đây mãi cho đến hôm nay. Cứ thế 
này thì xả thôi, phải xả thôi, đừng để lo âu phiền muộn trong đầu óc. 
Nếu không ở đây được nữa, nghĩa là sắp chết thì về 115, ở đó Cha có 
quen ông Phó Giám đốc bệnh viện để ông và các giáo dân ở đây chăm 
sóc (ý nói các giáo dân giáo xứ Đồng Tiến), nơi Cha từng làm Chánh 
Xứ. Nếu chết thì đưa về đây nhập quan, để một hai đêm gì đó xong 
đưa ra nhà thờ Phát Diệm rồi về nhà thờ Đồng Tiến để làm thánh lễ an 
táng rồi đưa đi thiêu, xong đưa tro cốt về giáo xứ Tống Viết Bường là 
nơi ngàỵxưa Cha làm Chánh xứ, nơi đây đã có tro cốt của ông bà cô' từ 
Bắc đưa vào. Cha vừa nói vừa thở có vẻ mệt nhọc lắm nhưng càng nói 
lại càng hăng, càng mạch lạc. Cha nói: "Đời qua nhanh quá, các bạn 
đường không biết ai còn ai mất". 

- Nghe anh nói anh có viết sách về HĐ, có cuốn nào cho tôi 
đọc với? 

- Thưa Cha, tình trạng Cha thế này thì đọc thế nào được? 

- ủa, anh này nói lạ, anh cũng mù nhưtôi mà còn viết được thì 
tôi cũng đọc được chứ (cười). Chúng mình bây giờ trở thành người vô 
dụng, phải nhờ người khác đọc cho nghe. Anh cứ gởi cho tôi, cuốn gì 
nào? 

- HĐVN thời vàng son. 

- Hay lắm, gởi cho tôi nghe. 

- Thưa Cha, chúng con làm mất giấc nghỉ trưa của Cha. 

- Ngày cũng như đêm, nằm trên giường ê ẩm đau nhức cả 



107 



người, nghỉ đâu mà nghỉ. 

- Thưa Cha, với bệnh trạng này nếu Chúa có gọi về thì Cha cứ 
bình thản lên đường. 

- Chuyện bình thường, Cha đang đợi chờ, nhưng (cười vui) có 
lẻ Chúa đã an bài để cho Cha viết xong cuốn sách tự sự mới gọi về. 

- Cha đang viết sách gì? Tôi kinh ngạc hỏi. 

- Cha đang viết cuốn "Đời Tôi". Khí nào in xong Cha sẽ gửi 
biếu. Đột nhiên Cha hỏi: 

- Anh có phải là người Công giáo không? 

-Thưa Cha con là Phậttử. 

Tôi bình thản trả lời Cha đúng sự thật, nhưng lòng không khỏi 
thắc mắc vì từ trước tới nay tôi ít dùng từ "con" mà chỉ xưng "tôi" như: 
"Thưa Cha, tôi...", hôm nay trước một vị Cha già bệnh tật hiểm nghèo, 
tôi xưng con đúng cách. Không hiểu sao Cha lại biết mà hỏi nhưvậy. 

- Chợt cha nói: Tôi có máy vi tính, máy in. Anh có cần không? 

- Thưa Cha, con có rồi. 

- ừ, thế thì để giao cho Văn phòng Tổng Tuyên úy. Tủ sách của 
tôi kia kìa, hôm nào anh đến cùng với cậu Hưng lục, tìm cuốn nào 
dùng được thì anh lấy đem về mà dùng. Anh phải liên lạc trước để 
xem cậu ấy có nhà không rồi hãy đến. Điện thoại và email của tôi: 
3845.8599, email "l.m.nicolasdinhquangdien@yahoo.com". 

Bắt tay Cha để ra về, bàn tay khẳng khiu lành lạnh ..., tôi thầm 
hỏi "không hiểu sao Cha lại phải sống trong cảnh cô đơn quạnh quẻ 
này. Bất giác, tôi ngâm nho nhỏ: 

"Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ. 

Thuở tung hoành hống hách những ngàyxưa". 

- Cha cười nói: Đó là hai câu thơ trong bài thơ "Hổ Nhớ Rừng" 
của ông Thế Lữ. À , Thế Lữ cũng là một Tráng sinh đấy, lời ca bài chia 
tay tạm biệt là của ông ấy đấy (cười). Tôi có hống hách đâu, tôi là chim 
Bồ Nông chứ không phải là Hổ, nên phải sửa lại thế này: 

"Bồ Nông sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, 

Thuở tung hoành bay lượn giữa trời cao" 

Ngâm xong Cha nói: 



108 



- Dĩ vãng bao giờ cũng đẹp. Mà thôi: 

"Nhắc chi chuyện ngày xưa ấy, 

Để se buồn lòng ta". 

* Cam chịu không thán oán. 

Sau Tết Nguyên đán tôi lại đến thăm cha lúc llg trưa. Cha 
đang ngủ, em Hưng muốn đánh thức Cha, tôi ngăn lại nói: "để cho 
Cha ngủ". Hôm trước tôi có nói chuyện để xin Cha một số sách có liên 
quan đến HĐ, bây giờ cháu lục tủ sách xem có còn cuốn sách nào của 
HĐ thì đem ra cho tôi. Hưng liền đến tủ sách lục một hồi rồi đem ra 2 
cuốn sách, và nói: "ông ơi chỉ có 2 cuốn này mà thôi" liếc nhìn thì đây 
là 2 cuốn sách của Xuân Hòa. Tôi thầm nghĩ: Đại Bàng Vui đã ra tay 
trước rồi. Thế thì tốt quá. (Mấy ngày sau gặp Trưởng Hợp tôi hỏi anh 
vui vẻ nói: "Nó đã nằm gọn trong tủ sách HĐ tại nhà tôi. Nếu anh Sáo 
cần cuốn gì thì cứ đến lấy mà xem"). 

Tôi hỏi em Hưng về cuốn "Đời Tôi" của ông cố đến đâu rồi, thì 
Hưng cho biết đã gần đến trang cuối, nhưng có phần trở ngại là trước 
đó ông cố giao hình ảnh cho một người tên là Dũng để anh này scan 
đưa vào sách, nhưng cả tháng nay cháu liên lạc mà anh ấy không bắt 
máy, không biết tính sao. Tôi an ủi: cháu cứ lo vi tính nếu có hình ảnh 
minh họa thì tốt, không có cũng chẳng sao. Hôm nào xong thì ông sẽ 
tìm cách in ấn ngay để ông cô vui lòng trước khi về với Chúa. 

- "Ai đó, có việc gì thế?" Cha thức giấc hỏi. Tôi và anh Túy kéo 
ghế lại gần giường Cha. Thưa Cha con là Trưởng HĐ mà trước tết đã 
đến thăm Cha. 

- À Cha nhớ rồi, cái anh Sáo gì đó phải không? 

- Dạ đúng rồi, thưa Cha sức khỏe Cha độ này thế nào, ăn uống 

ra sao? 

- Sức khỏe kém lắm rồi, ăn uống thì buổi sáng cốc sữa, trưa 
bát cháo, chiều bát cháo. Bác sĩ không cho ăn cơm nữa, ăn cháo cho 
dễ tiêu hóa. 

- Thưa Cha, thuốc men thế nào, Cha có đau lắm không? vẫn 
uống nước sả nấu với lá đu đủ, trước thì đau nhưng bây giờ không 



109 



thấy đau nữa. Tôi giật mình vì ung thư giai đoạn cuối thì đau khủng 
khiếp lắm, sao Cha lại không thấy đau. Nhờ ơn Chúa hay các dây thần 
kinh đã bị tàn phá nặng nề không còn cảm giác nữa. Tôi cầm tay Cha, 
bàn tay khẳng khiu chỉ còn da bọc xương, lành lạnh. Thương cảm quá, 
tôi muốn kể một câu chuyện của HĐ xưa để ông vui chứ không nói 
chuyện HĐ bây giờ vì sợông buồn. 

- Thưa Cha , ngày xưa Cha oanh oanh liệt liệt lắm. 

-Oanh liệt cái gì. 

- Dạ hồi đó Cha là Tuyên úy Quân đội, chánh xứ lớn nhất vùng 
Sài Gòn - Chợ Lớn, Hiệu trưởng trường Trung học có đến 3.500 học 
sinh, bảnh nhất là làm Tổng Tuyên úy cho HĐS Công Giáo, một tập 
thể danh giá bậc nhất thời bấy giờ, người ta nói "Cha hét ra lửa, mửa 
ra khói, nói ra Tổng ủy Viên" có phải vậy không Cha? Ông cụ chỉ cười, 
cười thật thoải mái, nhưng không chịu trả lời gì cả. Ở tuổi 97, bệnh tật 
nguy ngập thế này mà ông cụ sáng suốt, sắc sảo một cách lạ thường. 

- Cười đã đời rồi ông từ tốn nói: anh Trần Văn Lược cùng tuổi 
với tôi đấy, đến tháng 5 này thì tôi tròn 97 tuổi, không biết anh Lược 
có khỏe không? Lên Tổng ủy Viên anh làm việc hăng lắm, 2 lần mở 
trại họp bạn toàn quốc ở Suôi Tiên và Tam Bình, anh có dự 2 trại này 
không? 

- Các bạn đường xưa đã lần lượt về hầu Chúa như: anh Võ Văn 
Thơm, Vũ Thanh Thông, Nguyễn Xuân Long, Lê Văn Ngoạn, Cha Trần 
Ngọc Phan, Cha Nguyễn Thới Hòa, Cung Giũ Nguyên, Nguyễn Văn 
Thơ... ở bên Mỹ còn anh Mai Liệu, ở Việt Nam còn Cha và anh Lược. 
Đang đắm chìm trong quá khứvàng son, im lặng một lúc rồi Cha hỏi: 
thế anh có biết anh Tôn Thất Đông ở Huế không? 

- Thưa Cha con có biết. Trưởng Tôn Thất Đông là Châu trưởng 
Châu Hải Trung, tên rừng là Cò Yêu Đời, anh ấy có người con giỏi lắm. 
Dạ, là anh Tôn Thất Sam, Châu Trưởng Châu Quảng Lâm, tên rừng là 
SưTửĐảmĐương, hiệnởĐà Lạt. 

- Thế thì anh có biết anh Vũ Ngọc Hoàn, anh Phạm Quốc 
Thuần không? 

- Thưa Cha: Vũ Ngọc Hoàn là Thiếu Tướng Cục Trưởng Cục 



110 



Quân Y, Phó Hội Trưởng có tên rừng là Hổ Hiền Lương. Phạm Quốc 
Thuần là Trung Tướng có tên rừng là Cọp Từ Bi. Nói chưa hết câu thì 
tôi ngưng lại vì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên thật khó chịu, chưa 
biết phản ứng thế nào thì Cha gọi: Hưng ơi! Nó xì ra rồi. Em Hưng 
thưa: Ông cố cứ nằm yên để con lo, nói xong em lấy khẩu trang và 
găng tay. 

Hai anh em chúng tôi vội xin phép Cha ra về. Đưa chúng tôi ra 
cửa em Hưng nói: làm vệ sinh và tắm rửa cho ông cố mất cả giờ đồng 
hồ. Hai ông về, hôm khác đến thăm ông cố. 

Trên đường về tôi miên man suy nghĩ: "nếu hôm nay không có 
em Hưng ở nhà thì ai lo cho ông cụ đây?" Trường hợp em Hưng thật là 
đáng quí. Cháu Hưng có bộc bạch: "Cháu nhờ ông cố bảo bọc nên 
mới được ở đây từ lúc còn là sinh viên, nay cháu đã tốt nghiệp và làm 
chuyên viên cho một ngân hàng ở đường Hàm Nghi, ông cố không 
biết vẫn cứ xem cháu là thằng bé sinh viên. Nay cháu đã có điều kiện 
ra ngoài ở nhưng nán lại đây để chăm sóc cho ông cố, công việc của 
cháu là làm thư ký vi tính cuốn "Đời Tôi" khi nào ông khỏe thì đọc cho 
cháu ghi. Cứ vài ngày lại thay túi vệ sinh, mỗi tuần 2 lần tắm cho ông 
cố vào thứ năm và chủ nhật. Ngoài giờ làm việc cháu đi ngay về nhà 
để chăm sóc ông cố. 

Từ chỗ Cha ở đến nhà tôi phải qua 5 quận, trời nóng, anh Túy 
lại phóng nhanh tôi mệt nhoài nhiều lân muốn ngã. Thấy ngán tôi bảo 
Túy dừng xe để uống ly nước mía cạnh lề đường, uống xong ly nước 
thấy tỉnh người, tôi và anh Túy tạt ngang đến trước vương Cung 
Thánh Đường Đức Bà. Buổi trưa nắng gắt nhưng khách du lịch ngoại 
quốc và các giáo dân vẫn đến viếng rất đông. Tôi lách người để vào 
một góc, nhìn tượng Chúa khấn: "Lạy Chúa con là người ngoại đạo. 
Nhưng con tin có Chúa ngự trên cao. Xin Chúa rủ lòng thương xót 
sớm gọi Nicolas Maria Đinh Quang Điện về Trời. Để ông ấy bớt niềm 
thống khổ. 

Xin Chúa lòng lành nhận lời. Tạ ơn Chúa. Amen". 

Thương cảm hoàn cảnh thê thảm của Cha, tôi mượn câu thơ 
của ai đó để khấn đại như thế, lại còn Amen nữa chứ, không biết trật 



111 



trúng thế nào. Không biết Chúa có nhậm lời không nhưng tôi thấy 
lòng nhẹ nhỏm, lâng lâng niềm vui. 

* Chúa đã gọi Bồ Nông về Trời 

Lúc 23g00 đêm ngày 22/03/2015 Trưởng Gấu Đa Thiện Thái 
Hùng từ Đà Nắng điện cho tôi hay, Cha Điện đã mất. Tôi mừng vì Chúa 
đã gọi ông cụ về Trời. 

Ngày 23/3/2015 lúc 6g00 sáng từ Long Phước quận 9, lần mò 
ra bến xe bus về Bến Thành, thì đã có anh Trương Thụy Túy chờ sẵn 
đưa tôi đến nhà vãng lai Phát Diệm. Phòng Cha ở khép hờ, chúng tôi 
đẩy cửa bước vào, phòng vắng lặng, chẳng có một ai, Cha nằm trên 
chiếc giường hằng ngày, người phủ một tấm voan trắng từ đầu đến 
chân. Vắng lặng, rờn rỢn, vái Cha một vái dài, hai chúng tôi lui ra, đi 
lòng vòng tìm cháu Hưng để hỏi cuốn hồi ký "Đời Tôi" của ông cố. Tìm 
gặp anh bảo vệ, chị bếp, Thầy quản lý và cả cha Hộ, cũng chẳng ai biết 
em Hưng biến đi đâu. (Nửa tháng sau Hưng điện thoại cho tôi nói: 
"Hôm ông cố mất cháu vắng nhà, nửa tiếng sau mới về thì tất cả mọi 
thứ vật dụng được chuyển sang phòng khác, niêm phong theo qui 
định khi linh mục lìa đời, cuốn "Đời Tôi" của ông cố ở trong máy tính 
cũng bị giữluôn). 

* Thiên đàng ở trần gian 

Lúc 14giờ30 ngày 23/3/2015 tôi trở lại dự lễ nhập quan. Một 
triết gia nào đó đã nói: "Khi nắp quan tài đóng lại mới luận anh hùng". 
Quả đúng nhưvậy với linh mụcĐinh Quang Điện. 

Khác với sự vắng lặng buổi sáng, bây giờ quang cảnh tấp nập 
với hàng trăm giáo dân, 50 Huynh trưởng và Tráng sinh của Xuân Hòa 
với đồng phục chỉnh tề, anh chị Trần Khắc Thực, anh Trần Đức Vương 
của Đạo Tây Hồ cũng có mặt. 

Đúng 15giờ00 tiếng kèn đồng của Ban Nhạc trổi Khúc Quân 
Hành, bản hùng ca này thường dùng để đón nguyên thủ quốc gia, 
chào quốc kỳ và dùng khi duyệt binh, 9 linh mục mặc phẩm phục 
phụng vụ màu tím đồng tế. Các giáo dân, cháu chắt lần lượt vào lễ bái 



112 



nhận khăn tang. Một buổi lễ thật trang trọng, đầm ấm và thân 
thương. 

Hôm 24/3/2015 chuyển linh cữu về nhà thờ Phát Diệm để 
giáo dân ở đây hành lễ. Hôm 25/3/2015 lúc lõgiờoo di quan về giáo 
xứ Đồng Tiến ở quận 10, nơi mà ngày xưa Ông cố đã dày công xây 
dựng và làm chánh xứ nhiều năm. Quang cảnh ở đây thật là long 
trọng với hàng ngàn giáo dân xếp hàng để vào viếng Người. Hàng 
trăm lẳng hoa tươi, hoa cườm, để ngổn ngang ở sân vì ở trong đã hết 
chỗ. Theo chương trình thì 19g00 là giờ hành lễ của HĐS nhưng mãi 
đến 20g00 mới vào viếng được. Khoảng 200 HĐS dự lễ, anh chị em 
Xuân Hòa đồng phục, cổ quàng khăn tang màu đen, gồm quýTrưởng: 
Trần Văn Hợp, Nguyễn Ngọc Hân, Trần Văn Phi, Vũ Ngọc Hoàn, 
Nguyễn Viết Cách, Hoàng Sĩ Chiến, Đỗ Châu Long, Bùi Anh Tuấn, 
Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Hoài Nhất Phương, Nguyễn Hải Đăng, 
Nguyễn Văn vân, Nguyễn Văn Trinh, Trần Ngọc Bào, Trương Tấn Phát, 
Lê Văn Đức, Vũ Thành Đô, Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Tố Ngọc, Nguyễn 
Thị Hồi, Nguyễn Duy Yên Đan, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Đỗ Vân Anh, 
Phạm Thị Thùy Trang... về phía Ban điêu hành thì có các Trưởng trong 
Bộ TUV và một sô Trưởng các đơn vị: Trần Minh Thiện, Nguyễn Vĩnh 
Thịnh, Tôn Thất Hàn, Trần Văn Hiến, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Quốc 
Khánh, Nguyễn Thái Hùng, Lê Ngọc BƯU, Phan Tấn Luận, Ngô Minh 
Khiêm, Mai Đức Hướng, Võ Văn Nhân, Nguyễn Thành Hiếu, Nguyễn 
Thành Trung, Đặng Thanh Long, Phan Quang Đán, Trương Thụy Túy. 
Các nữTrưởng gồm có: Bướm Vô TưTrần Thị Thu Trang, Thái Thị Bằng, 
Thái Hoàng Hương, Đỗ Thanh Nga, Nguyễn Thị Hường. Ngoài ra còn 
có các Trưởng: Phạm Quang Thùỵ của Châu Truyền Thống, Nguyễn 
Thông, Nguyễn Văn Trung (LTT), Võ Văn Sương Đạo Trưởng Đạo Vàm 
Cỏ, anh chị Trần Khắc Thực Đạo Trưởng Tây Hồ. 

Bốn vị linh mục tuyên úy của HĐS đồng tế do Dominique 
Nguyễn Đức Bình chủ tế. 

Lúc 23g00 tôi thảnh thơi ra về thầm nghĩ: thật là vinh phúc cho 
cụ cố Nícolas Maria Đinh Quang Điện vì chưa bao giờ thấy có 200 
HĐS đồng phục hẳn hoi đến viếng tang một huynh trưởng nào. 



113 



Sáng ngày 26/3/2015 thánh lễ an táng được tổ chức trọng thể 
tại nhà thờ Đồng Tiến, có hàng ngàn giáo dân dự lễ với 148 linh mục 
đồng tế. Chủ tế là Đức Cha Giuse Nguyễn Năng giám mục giáo phận 
Phát Diệm. 

Thiên đàng trong Kinh Thánh xa xôi quá nhưng qua những 
buổi lễ hết sức long trọng này thì nghiệm ra rằng Cha Đinh Quang 
Điện đã về thiên đàng ngay tại trần gian: 

Thiên đàng đâu có ở xa, 

Ngay trong tâm khảm của ta với người. 

Tôn giáo nào cũng khuyên bảo giáo dân tu nhân tích đức, làm 
điều lành tránh điều dữ sẽ được hưởng phước. Cụ cố Đinh Quang 
Điện suốt đời đã tận tụy chăn chiên, phụng thờ Thiên Chúa nên cuối 
đời được hưởng vinh phúc: 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 

Bình an dưới thế cho người thiện tâm. 

Lời chia buồn lạ lùng 

Tự thấy đơn vị mình nhỏ bé nên chúng tôi không có dự tính 
điếu tang cụ Đinh Quang Điện nhưng Trưởng Tôn Thất Sam từ Đàlạt 
điện về yêu cầu Giữ Vững Môi Dây phải sắm lễ vật trang trọng đến 
phúng viếng vì đây là đám tang của Tổng Tuyên úy. 

Tuân lệnh Trưởng Sam tôi và Trưởng Nguyễn Thái Hùng đã 
đặt một lẵng hoa tươi rất lớn đến phúng viếng lúc 06g00 ngày 
25/3/2015 tại nhà thờ Đồng Tiến. 

Giáo dân đông quá. Trưởng Thái Hùng e ngại chưa dám vào vì 
mình không đăng ký trước. Tôi nói: "cứ chen lấn mà vào, đông như thế 
này biết bao giờ mới đến phiên mình". Đứng trước quan tài, chung 
quanh đầy giáo dân, tôi và Hùng thắp nhang rồi thưa lớn: "Kính thưa 
hương linh cụ cố, thưa quí linh mục, thưa tang quyến hiếu chủ và các 
giáo dân - chúng tôi: anh Nguyễn Thái Hùng ở Cần Thơ và tôi Phạm 
Văn Nhơn ở Sàígòn đại diện cho Nhóm Giữ Vững Mối Dây Hướng 
Đạo xin kính viếng hương linh cụ Nícolas Maria Đinh Quang Điện 
nguyên Tổng Tuyên úy HĐCG Việt Nam. Xin được chia vui cùng cụ cố 



114 



và tang quyến hiếu chủ. Chúng tôi chia vui vì nghĩ rằng cụ cô' năm nay 
đã 97 tuổi, mù cả đôi mắt, ung thư đại tràng giai đoạn cuối., thống 
khổ vô cùng. Nay Chúa gọi về là một điều tốt lành vì được về nhà Cha. 
Cụ đã hoàn thành xuất sắc sứ mạng mục tử nay về chốn thiên đàng an 
hưởng. Vậy hôm nay là ngày vui. 

Xin bái biệt cụ Bồ Nông Nhiệt Thành Nicolas Maria Đinh 
Quang Điện. 

Niêm hương xong chúng tôi ra về chợt bên tai nghe tiếng nói: 
"Boy Scout đây. Em dìu Trưởng đi". Nói xong anh dìu tôi xuống 9 bậc 
cấp để ra sân. Anh bắt tay và nói: "Xin lỗi Trưởng. Em phải vào hầu 
quan tài tiếp khách". Ngoài sân rộng bao la đầy nhóc cả người, các 
lẵng hoa tươi, hoa cườm để ngổn ngang khắp nơi. Hàng trăm HĐS và 
huynh trưởng đồng phục chỉnh tề, cổ quàng khăn tang đang chờ đợi 
đến phiên mình vào phúng viếng. 

Gấu Đa Thiện và Sáo Dễ Thương niêm hương bái biệt Bồ 
Nông Nhiệt Thành 



Bài: Tê Giác Tận Tụy và Sáo Dễ Thương 
Ảnh: Cò Chăm Chỉ 




115 




Khoá uv LĐT 111/2014 - Đồng Nai 



Đà Lạt đón tôi về trong nắng vàng nhẹ ấm áp của buổi chiều 
tà mùa Đông, để những ngày sau đó - gió mưa tê buốt suốt tuần (do 
ảnh hưởng của áp thấp). Ngồi nhìn mưa gió lất lây cành lá qua khung 
cửa kính, chợt nghe nao lòng nhớ về đất trại Thái Hòa -Đồng Nai (của 
những ngày 11 - 14 / 12 / 2014). Ở đây cũng có những cơn mưa rào 
không nhỏ vào hai buổi chiều, nhưng chỉ để làm mát dịu sức nóng của 
vùng miền và cả nhiệt qua thời lượng của những bài khoá. Cũng để 
thấy rõ thêm nhiệt huyết của các khóa sinh đã mang quyết tâm về dự 
khóa, mong được bổ sung những kiến thức hữu ích và cũng để thấy rõ 
với sự tận tâm trao truyền của các trưởng trong ban Huấn Luyện: luôn 
vui vẻ, cô' gắng hoàn tất chương trình - chỉ hơn 3 ngày học thay vì một 
tuần. 



Vậy mà buổi tối trước khi xuất hành tìm đường đến đất trại, do 
dở ẹc khi ngồi trên xe nên với tâm lý hồi hộp gây mất ngủ. Thê đấy, và 
thực tế thuận lợi hơn những lo âu của tôi: Xe khách Thành Bưởi dừng 
trước cổng GX Thái Hòa, chẳng mấy phút xuất hiện 2 người anh em 
bắt tay trái, trên áo có gắn hoa bách hợp: Trưởng Tăng Bá Hùng - Hắc 
Mã siêng năng - và trưởng Phan Phước Hòa - LĐ Cheo Reo. Sau lời 
thăm hỏi -tay bắt mặt mừng (quả thật tui rất mừng) Vậy là 2 balo khá 
nặng với dụng cụ đi trại... được di chuyển vào đất trại, tui chỉ phải ôm 
bó hoa Đại hồng môn để làm tươi khu vực trại của Toán Bidoup. Thật 
là vui! Khi được gặp lại: trưởng Mai Đức Hướng - Hoẵng khiêm tốn - 
(người đã giúp các Thiếu Sinh của Lâm Viên có buổi tối nghỉ ngơi 
thoải mái, vui vẻ tại Biên Hòa trước khi cùng các Thiếu sinh của LĐ Tao 
Phùng vào đất trại tại khu Green Eye Resort - Tân Uyên - Bình Phước 
cách đây hơn một năm) và gặp Trưởng Ngô Minh Khiêm - nguyên trại 
trưởng Trại ĐT - Cờ Lau 813 - Mà đến nay, các Thiếu Sinh Lâm Viên vẫn 
nhắc đến Trại Cờ Lau, đến trưởng Ngô Minh Khiêm với tình thân mến. 
Rồi tôi gặp trưởng bảo huynh Võ Văn Nhân - Vạc biện luận - gặp 
trưởng Trần Thị Tuyết Mai - Sóc Nâu đảm đang -... không chỉ gặp 
những người bạn cùng Toán Bidoup mà với tất cả Ban Huấn Luyện, 



116 





117 




118 



I 





-• d * 3 






1 ' - mi 






í — m_ 


flh\ 







Ũ 


:j| 


w v : ^p' 




™ 





các bạn của các Toán khác ai nấy đều rất thân thiện, rất dễ mến thể 
hiện tình huynh đệ Hướng Đạo tuyệt vời! 

Tr Hồ Ngọc Anh - LĐ Cheo Reo - "ỵeah" khá to và nói: 

- Chị Loan thấy chưa, vui thế này mà không đi sao được? 

Vâng, tôi cũng thầm nghĩ: Ngọc Anh nói đúng, nếu kỳ trại này 
vắng mặt thật là tiếc. 

Và tôi đã cười thật hạnh phúc trong niềm vui của ngày gặp gỡ. 
Rồi chúng tôi nhận đất dựng lều (theo sự phân chia vị trí lều cho các 
Tóan sinh của các trưởng Bảo huynh). Cùng lúc ấy, bạn nào nhanh tay 
dựng lều xong liền tranh thủ đến gặp Trưởng Liên Bạch Hoa - Bồ Câu 
vững tâm - để gấp rút lo hoàn tất hồ sơ nhập trại, nhận tài liệu, logo... 
Trong khi đó, chiếc vespa của trưỏng Tăng Bá Hùng -Toán Bảy Miễu- 
dù chiếc xe đã dày đặc tên Rừng và chữ ký, vẫn không ngớt được ghi 
thêm trước khi vui vẻ bên nhau cùng hát: Đứng trước cơm canh giờ 
này cùng nhau chắp tay.... bát cơm tuy vơi mà đầy, tình huynh đệ thắm 
thay. Có ít phút nghỉ ngơi, chúng tôi lại gấp rút cùng nhau lên Hội 
Trường - Sau lời giới thiệu của trưởng trực Phan Tấn Luận - Hà Mã tận 
tâm - Trưởng khóa trưởng Nguyễn Vĩnh Thịnh - Nai chu đáo - với 
nhũng lời thân tình tiếp đón khóa sinh, kế đó trưởng khóa phó sinh 
hoạt Nguyễn Tuấn - Sói yêu đời - nói về quá trình sẽ diễn ra suốt khóa 
học cùng những lời khích lệ tinh thần: - luôn " sắp sẵn " tích cực thi đua 
giữa các Tuần, Đội, Đàn theo tiêu chí: Mỗi ngày cùng vươn tiến... với 
yêu cầu khóa học phải được diễn tiến theo công thức chung là thực tế 
cả về lý thuyết lẫn thực hành để khóa sinh thực hiện mọi yêu cầu thử 
thách. Chúng tôi đều hăng hái tham gia, thời lượng và số lượng bài 
khóa của mỗi ngày kéo dài liên tục khá căng thẳng nhưng không kém 
phần thú vị bởi những đan xen với thực hành. 

Nghi thức: Tiếng rống lớn - Hội Bầy - hát múa của Akela Trần 
Diệu Quỳnh và Baghera Nguyễn Thành Nghĩa; Trưởng Tôn Thất Tứ 
khởi động cho các khóa sinh được hào hứng thi đua viết 3 Lời hứa 10 
điều luật, thắt nút dây... Sau đó giới thiệu về vai trò của Ngành Thiếu 
trong PT HĐ & tâm lý lứa tuổi Thiếu niên...; Trưởng Nai chu đáo 
Nguyễn Vĩnh Thịnh với bàì khóa khá sâu sắc về kinh nghiệm làm việc 



theo nhóm qua hình ảnh: Đàn ngỗng bay theo hình chữ V, nhắc nhở 
chúng ta phải nương vào nhau trong đội hình để đạt hiệu quả cao 
nhất, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi ngỗng đầu đàn đuối sức hay vì lý do 
nào đó không bay theo đàn được thì cần chia sẻ sự lãnh đạo, sẵn sàng 
nhận nhiệm vụ dẫn đàn khi con đầu đàn thấm mệt, can đảm và sẵn 
sàng khen ngợi động viên kịp thời tạo hiệu ứng tốt... Vâng: Hãy ở lại 
cạnh nhau dù khó khăn thách thức lớn rồi sẽ hóa giải để không gì có 
thể cản trở. Trưởng Gấu đa thiện - Nguyễn Thái Hùng - với Phương 
pháp thiết lập một Biểu đồ xương cá hiệu quả và cách vận hành áp 
dụng đặt 5 loại câu hỏi (5W- 1H) cùng các Trưởng Nguyễn Tiến Lộc- 
Voi hoạt bát => Cần có tính kỷ luật chung, là trưởng HĐ phải đào 
luyện các em theo nguyên lý, mục đích và đúng quỵ chế. Trưởng 
Nguyễn Đức Bình với Nguyên tắc cơ bản của Phong trào HĐVN; 
Trưởng Nguyễn Tuấn với những bài Test khá thú vị hào hứng; trưởng 
Trần Ngọc xưa: Hãy trở thành người bạn của các em (Tham vấn viên). 
Cùng những bài khóa nói về giới tính với những xử lý thực tế giàu cảm 
xúc cũng tạo nhiều tiếng cười thoải mái của trưởng Lê trọng Luyện; 
trưởng Tôn Thất Hàn: Sứ mệnh của PT HĐ Việt Nam với câu nói của 
BP: Hãy cô' gắng và để lại thế giới này tốt hơn một chút so với khi bạn 
tìm thấy nó. Trưởng Trần Văn Hiến với đề tài: Đào tạo trưởng HĐ tại 
đơn vị; Trưởng Lê Ngọc BƯU với: Vấn đề Tín ngưỡng Tâm linh trong PT 
HĐ nằm trong nguyên lý của PT HĐ thông qua Luật và Lời hứa (BP nói: 
Tôn giáo không đi vào HĐ vì đã có sẵn trong đó rồi. Đó là 1 yếu tố cơ 
bản làm nền tảng của HĐ) Trưởng Trần Minh Thiện -Sóc láu -với Một 
số vấn đề của HĐ Việt Nam => Những việc cần thực hiện " Đưa quy 
chê' vào mọi hoạt động của PT - Xây dựng chương trình TTN thống 
nhất của HĐVN " Những việc cần giải quyết: Vấn đề đồng phục, khăn 
quàng - Ôn, Huấn luyện Huynh trưởng.... và còn nhiều nữa.... Trong 
mỗi bài khóa, các khóa sinh đều được họp Nhóm thảo luận, giải trình 
và được các trưởng Huấn Luyện nhiệt tình giải đáp những thắc mắc 
được nêu... 

Qua khóa học với nhiều điều hữu dụng được tiếp thu, nhiều 
tình cảm và hình ảnh đáng trân trọng. Buổi chiều cuối khóa còn được 
gặp Trường Hổ Hoan Hỉ - HT Thích Minh Tâm - để được lắng nghe, để 
sau khóa học được nghiền ngẫm 2 quyển sách quý như được nghe 
một thời Pháp "Tâm Ảnh" và "Cánh hạc về chiều". Xin cám ơn quý 



122 



trưởng BHL, cám ơn tất cả các bạn tôi... Cũng xin cám ơn trưởng Lê 
Đình Bình - Ó nhẫn nhục - bạn cùng Toán Bidoup đã tặng lại quyển 
sách tôi đang tìm kiếm "Nghệ Thuật & Trọng Trách" của trưởng SưTử 
đảm đương - Tôn Thất Sam - Hơn ba ngày, được gần gũi học tập bên 
những người anh em thân thương, được gửi và nhận lòng quý mến 
rất dễ thương qua những lời ghi nhanh, vội trên mảnh giấy nhỏ, được 
dự buổi tối truyền lửa Truyền thống ấm áp với thật nhiều cảm xúc. 
Vâng, quá nhiều Cái Được tại khóa học để có những lúc chợt nhìn chút 
mưa, chút nắng cũng có thể gợi nhớ và thầm gọi: Thái Hòa - Đồng 
Nai, Bídoup của tui ơi. Xin lưu giữ mãi không quên! 

Thiên Nga điềm đạm 

Nguyễn Phương Loan RS 





sắp sẵn 

Ánh thái dương lộng lẫy 
Vũ trụ thật huy hoàng 
Hướng Đạo Sinh sắp sẵn 
Bị gậy để lên đàng. 

Chim đùa nhau ríu rít 
Nhảy nhót trên cành cao 
Hướng Đạo Sinh sắp sẵn 
Cắm trại thú dường bao. 

Suối reo như bản nhạc 
Giữa hoang địa mịt mù 
Hướng Đạo sinh sắp sẵn 
Thám hiểm miền hoang vu. 

Ánh lửa đầy quyến rũ 
Ta xếp cao củi rừng 
Hướng Đạo Sinh sắp sẵn 
Nhảy lửa bùng bập bùng. 

Than hồng giờ đã tắt 
Bên nhau giữa canh thâu 
Lời tâm tình tha thiết 
Cùng trao đổi cho nhau. 

Lời Bipi chỉ bảo: 

"Cố gắng sống nên người" 
Xét suy cho thấu đáo 
Với tâm hồn vui tươi. 



124 



Tuấn Việt 



Bài học thiên nhiên 

• 

Hãy để tâm quan sát 
Biến chuyển của thiên nhiên 
Thấy nhiều điều lý thú 
Khi đi tới mỗi miền. 

Có điều chi khác lạ 
Phân chia rõ bốn mùa 
Hướng Đạo Sính tìm hiểu 
Đã nhận thấy gì chưa? 

Tại sao cây thay lá? 

Và lá đổi thay màu? 

Hướng Đạo Sinh tìm hiểu 
Hãy giải đáp vì sao? 

Tháng nào thường giông bão? 

Gió lốc? Nắng chang chang? 

Rất cần ta ghi nhớ 
Theo dõi cho đàng hoàng. 

Tháng nào chim đổi hướng 
Nam, Bắc; Bắc qua Nam? 

Tại sao mà đổi vậy? 

Theo dõi cho rõ ràng. 

Cây nở hoa tháng mấy? 

Và kết quả tháng nào? 

Hoa nào sắc đỏ, trắng? 

Vườn cây, xin mời vào. 

Đêm nào trời tối mịt? 

Đêm nào sẽ tròn trăng? 

125 



Tháng mấỵtavuivẻ? 

Trung Thu gặp chị Hằng 

Nhờ đâu có nguồn nước? 

Nhờ đâu tạo thành sông? 

Vì sao cần có nước? 

Tìm giải đáp cho thông 

Vì sao biển dậy sóng? 

Nước biển khác nước sông? 

Chưa biết thì nếm thử 

Trả lời xem đúng không. 

Nhiều bài học lýthú 

Ở ngay trước chúng ta 

Hướng Đạo Sinh chăm chú 

Học giữa trời bao la. 

Tuấn Việt 

Đôi nét về tác giả: Mây chục năm nay trên các báo Hướng Đạo 
xuất hiên một thi sĩ chuyên viết về Hướng Đạo.Mười điều luật, ba lời 
hứa, sách Hướng Đạo cho trẻ em, Đường thành công hay một buổi xuất 
du, một lễ Lên đường ông đều làm một bài thơ rất hay Điểm đặc biệt 
ông chưa phải là một HĐS chính thức. Đó là nhà thơ Tuân Việt 

Ông sinh năm 1928 tại Ninh Bình, tên thật là Trần Văn Lùng 
sống và lớn lên tại Thanh Hóa. Thuở nhỏ sinh hoạt Đoàn Thanh-Sinh- 
Công ở trường Lê Bảo Tịnh. Khi định cư ở nước ngoài ông đã xuất bản 
các tập thơ: Theo dấu Bipi, Hoa Bách Hơp, Hướng Đạo một đời, Vui 
Hướng Đạo, Rộng vòng tay, sắp sẵn. Mãi khi về già ông mới gia nhập 
Hướng Đạo Trưởng Niên, tuyên hứa trong cảnh thật đặc biệt có người 
dìu đỡ khi đưa tay chào và đặt tay lên cờ Hướng Đạo vì ông bị tai biến 
mạch máu não. 

Sáo Líu Lo 



126 



Giai Thoại vể Khúc Nhạc Giao Thừa 
BàihátAULD LANGSYNE 



Ở Hoa Kỳ, dân chúng vào nửa đêm giao thừa dương lịch 
thường thức khuya để xem TV Chương Trình đón năm mới ở Quảng 
Trường Time Square ở New York, chủ đích là coi cảnh dân chúng theo 
dõi quả cầu tụt xuống theo 12 tiếng chuông đồng hồ để rồi tưng 
bừng hát mừng một năm mới bằng bài hát Auld Lang Syne. 

Rất nhiều người Việt Nam thắc mắc chung quanh bài hát này 
vì họ quen nghe điệu hát quen thuộc nầy qua bài hát Tạm Biệt hay Ce 
n'est qiTun au-revoir! mỗi khi chia tay bãi trường hay tan Lửa Trại 
Hướng Đạo. Điệu hát này con nít Việt Nam nhại ý đổi lời là: Ò e, con 
ma đánh đu, Tạc zăng nhảy dù zôrrô bán súng! chết cha con ma nào 
đây, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi". 

Điều rất lạ thứ nhất là, dù là thiên hạ không biết chút xíu gì về 
tiếng Tô Cách Lan, nhưng điệu nhạc của nó bình dị quyến rũ thấm dễ 
dàng vào tâm trí khiến người ta nghe vài lần là thuộc ngay, có thể nói 
hát mà không hiểu lời ca nhưng cảm thấy hay, điêu này thật lạ lẫm. 

Kỳ thực, bài này gốc gác từ xứ Tô Cách Lan nhưng lại mang rất 
nhiều cái lạ. Chữ Auld Lang Syne nếu dịch ra tiếng Anh là Times Gone 
bỵ nghĩa là nói theo tiếng Việt là Cái thủa năm xửa năm xưa, mà nói 
theo giọng Nam kỳ xứ Việt là Hồi Nắm. 

Cái lạ lớn thứ hai là bài hát này được phổ biến hầu như khắp 
hoàn cầu nhưng lại được hát vào những dịp khác nhau. 

Và cái lạ thứ ba là nguyên thủy của bài hát là dùng để "mừng 
đón" một điều vui mới đến, nhưng về sau nó lại được sử dụng để 
ngậm ngùi "tiễn đưa" một điều luyến tiếc. 

Bài Auld Lang Syne ban đầu là do Thi Sĩ trứ danh của xứ Tô 
Cách Lan tên là Robert Burns chuyển ký và in ra dựa vào một bài du 
ca dân dã của xứ này. Robert Burns đưa ra một bản chép của bài ca 
nguyên thủy đến Viện Bảo Tàng Anh với câu ghi chú: "Bài hát sau 
đây, một bài hát rất cổ, cổ nhất trong những bài xưa cổ và chưa 



127 



bao giờ được in ra và ngay dù xuất hiện dưới dạng bản thảo cho 
đến lúc tôi ghi ra từ tiếng hát một cụ già, điều này đã đủ khiến cho 
người ta tin cậy". 

Nhưng điệu ca mà ông Burns chuyển ký ra không phải là điệu 
hát ngày nay. 

Auld Lang Sỵne dịch theo từng chữTô Cách Lan ra Anh ngữ là 
Old Long Since, được Robert Burns dịch là Times Gone Bỵ. Nói theo 
tiếng Việt, tôi nghĩ thích hợp hơn cả dịch là "Năm xưa, năm xửa, năm 
xưa". 



Đại ý của bài Ca Dao Tô Cách Lan này là hai người bạn thân rất 
lâu không gặp nhau rồi rủ nhau nhậu bia, nhậu rượu, nhưng với điều 
kiện tiền ai nấy trả. Hai ông cùng lè nhè nhắc lại bao nhiêu chuyện cũ 
thuở năm xưa năm xửa như: Nào là cùng nhau leo đồi, nào là cùng 
nhau lội suối... Cứ nhắc xong một kỷ niệm thì họ lại cùng nâng ly nốc 
cạn. Uống cho đến say thì thôi. 

Lời ca Việt tếu Ò e con ma đánh đu đúng âm điệu nguyên thủy 
vì người Tô Cách Lan đã dùng cây kèn bagpipe để thổi. 

Theo phong tục cổ truyền của xứ Tô Cách Lan, người dân đã 
hát bài nàyvàodịpGiaoThừa Năm Mới hay Hogmanay. 

Người phổ biến bài này bằng cách chơi nó vào dịp Giao Thừa 
Tết Dương Lịch trong những buổi phát thanh thường niên kể từ năm 
1929 là Nhạc Trưởng Guy Lombardo. 

Bài Auld Lang Syne rõ ràng tỏ sự vui mừng gặp lại nhau sau 
bao nhiêu năm xa cách, nâng lỵ nhắc lại chuyện xưa. Áp dụng vào tiệc 
rượu Tất Niên Giao Thừa thì rất đúng, vì đây là dịp sum họp bè bạn. 
Nhưng khi nó lan truyền ra các xứ khác, thì nó được hát với cách áp 
dụng rất khác nhau. 

* Ở Đài Loan, bài này hát vào dịp sinh viên tốt nghiệp và đám 
tang, tượng trưng cho sựchấm dứt hay vĩnh biệt. 

* Ở Nhật, vài tiệm siêu thị chơi bản này để nhắc nhở khách 
hàng giờ đóng cửa. 

* Ở Anh Quốc, bài này cử vào lúc bế mạc của Đại Hội thường 
niên về Mâu Dich. 



* Ở Hàn Quốc, trước khí có bài Quốc Thiều Aegukga (Ái Quốc 
Ca) hiện nay, thì họ dùng điệu này làm Quốc Thiều với lời tiếng Hàn. 

Trường hợp xứ Maldives cũng giống vậy: Đó là bản Gaumii 
Salaam nhạc Auld Lang Synevới lời đặttheothổ ngữ. 

* ỞẤn Độ, trong Quân Lực xứ này, khi tiễn toán quân Tân Binh 
tuyển mộ diễn hành rời khán đài, thì bài này cử lên và toán lính phải đi 
thật chậm. 

* Dân Việt Nam còn nhớ bài Auld Lang Syne cũng được vào 
phim ảnh như là nhạc chủ đề như cuốn phim La Valse dans 
rombr e/Điệu Luân vũ trong Bóng mờ với Robert Taylor và Vivien 
Leígh. Mời xem một đoạn trong phim: 

Xem phim VVaterlooBridge với nhạc đệm AuldLangSyne 

Mời coi lại vài đoạn trong phim, với hình ảnh Vivien Leigh và 
Robert Tơylor, nhớ lợi một thời ở Saigon bao nhiêu lần đến Rạp Lê LỢl 
coi đi coi lại phim này... 

http://www.yourepeat.com/g/vivien+leigh+waterloo+ 

bridge 

Mời nghe bản Valser Dans L'Ombre("Farewell Waltz") rất xưa, 
trên đĩa 45 vòng, do ca sĩ Marie José hát tiếng Pháp, năm 1945, trong 
linknày: 

https://www.youtube.com/watch?v=N5TCdKEOLy8 



Bài Auld Lang Syne đúng là một điệu hát rất hay, rất lạ và cực 
kỳ thân quen với hầu như với tất cả mọi người, trong mọi trường hợp, 
dùng sao cũng thích hợp: đón mừng và buồn tiễn nhau đi. Đây là bài 
nhạc trứ danh mang giá trị vượt thời gian và không gian, mỗi lần nghe 
lại là mỗi lần nhớ một thời... và cái hay của bản nhạc với lời ca xa xưa 
nhưng có thê’ mấy ai thấu hiểu sự kỳ bí hấp dẫn về nó cả như câu nói 
của người Anh: "the song that nobody knovvs". 



129 



Hổi Ký Hướng Đạo 



Voi Hoạt Bát - Tiến Lộc 



1951 

Phong trào Hướng Đạo sau nhiều năm chiến tranh, đã 
được phục hoạt tại miền Bắc... Cụ thể có Châu Thăng Long - Hà 
Nội. 

Một chú bé giúp lễ của Nhà thờ lớn Hà Nội thấy các bạn 
đồng tuổi mặc đồng phục "Sói con" tại khuôn viên hai bên hông 
nhà thờ, cạnh trường Dũng Lạc, chơi vui quá... thế là về xin gia 
đình được gia nhập Bầy Nguyễn Hoàng do Trưởng Vũ Huy Kỳ 
làm Bầy Trưởng... Một năm sau, chị Nguyễn Thị Thục từ Đạo 
Bạch Đằng qua làm Akela. 

Được ông anh cả rất hiểu biết về Hướng Đạo khuyên 
khích (vì có người chú là một Trưởng Hướng Đạo đồng thời với 
Trưởng Mai Liệu và Trưởng Nguyễn Xuân Long, "chú Thiện" - 
mình chẳng nhớ mặt ông vì còn quá nhỏ, vả lại ông hoạt động 
chính trị nên lúc ẩn lúc hiện!). 

Mình đã trở thành một chú sói con chính hiệu... từ Giò 
Non đến Mở Hai Mắt- Hai Sao- làm ThứĐàn Trắng rồi Đầu Đàn 
Đen. Trong Đàn Trắng có người con trai lớn của Trưởng Nguyễn 
Xuân Long là Trưởng Nguyễn Xuân Hoàng Quân - hai anh em 
chỉ nhận ra nhau sau khi cả hai trở thành Trưởng huấn luyện tại 
các Trại Trường, do Trưởng Tôn Thất Sam và Trưởng Nguyễn 
Xuân Long mời (Đà Lạt, Hồi Nguyên, Gia Kiệm, Ninh Chữ, Mỹ 
Tho, Cần Thơ, Long Xuyên v.v...). 

Cuộc sống và tinh thần Hướng Đạo đã lôi cuốn hấp dẫn 
mình ngay từ lúc 9, 10 tuổi cho đến khi đất nước chia đôi, theo 
gia đình vào Nha Trang. 



130 








132 









* <d\fhãn c Tật: dác tiưởng ưà Jtex£<VlậtJ\ram 

cSự Ííln: Dxại [ọịi [rạn tiáng íinpL Q/íẽt DVam 
* DU gian: ngàg 28 , 2Ọ, so, SI tíĩáng 12 năm 2012 
% La điểm: tại Ưườn CỊUOC gia SíddouỊi xã [Òa ccdVítLm dĩ (lượng , 

, tỉnh Ẩlâm [Òồng 



huyên Ẩlac dò ương 




ÍZ 7%ạí txưỗnỹ danh dụ ẨddJ <zd\fỹUìjễn ^Uíến Ẩhộa 

0/oL hoạt hát 



134 




135 



Cuối năm 1954 

Vào hội giúp lễ nhà thờ Núi (của Cha Nguyễn Sồ, sau là nhà 
thờ Chánh Tòa), rồi sinh hoạt Hùng Tâm Dũng Chí được 1 năm thì "bị" 
các Cha DCCT đi giảng Đại Phúc "câu" vào Đệ Tử Viện Vũng Tàu (năm 
đó có Tuần Đại Phúc do các Cha Phêrô Hoàng Yến, Giacôbê Đào Hữu 
Thọ, GB. Nguyễn Văn vàng, Phaolô Nguyễn Văn Cơ, Christophe Lê 
Huy Bảng, Gérard Gagnon... hướng dẫn). Say mê cách giảng dạy của 
các Cha DCCT... kèm theo lời nguyện hằng ngày mà bà mẹ ruột đọc 
trong mỗi giờ kinh tối... "Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin càu 
bầu cho con. Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bào chữa con, xin 
giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà 
Maria". Tôi yêu mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Thánh Anphong và 
DCCT từ thuở đó... Nhớ lại, lúc 6, 7 tuổi, thỉnh thoảng vào các chiều 
thứ bảy, lúc thì Mẹ và Chị hoặc anh Cả cho đi "tàu điện" đến DCCT Thái 
Hà ấp hành hương. Hình bóng các Cha DCCT đã in sâu từ thuở đó. 
Nhớ nhiều lần, đi cùng anh Cả - ông An - là con thiêng liêng của Cha 
Antôn Nguyễn Đức Tuyên đến lo chuyện phổ biến sách của Ngài "Ý 
nghĩa sự đau khổ", "Tìm hiểu cách xưng tội", v.v... được Ngài dẫn đi 
thăm nhà Dòng và Đệ Tử, và bảo: "Lộc có muốn vào đây ở không? Vài 
năm nữa Cha cho vào đây ở với các Cha, các chú, vui lắm con!". 

Các Cha lúc đó là những Cha Gia Nã Đại: Louis Roy, Alexis 
Trépanier, Jacques Huberdeau, Calixte Bérubé... và các chú "chắc 
chắn" phải là các lớp đàn anh bây giờ: từ Cha Trần Ngọc Thao, Trần 
Quang Đăng... đến Vũ Khởi Phụng, Trần Sĩ Tín, Vũ Sinh Hiên v.v... Rồi 
có hôm đi thăm đoàn Hướng Đạo của Cha Patrice Gagné, trong đó có 
các anh Uông Đại Bằng, Thạch, Nguyễn Văn Tấn v.v... 



Năm 1955 

Di cư cùng gia đình vào Nam, ở Nha Trang, tôi không còn tiếp 
tục chơi ngành Thiếu Hướng Đạo. 



136 



Vào những dịp nghỉ hè về Nha Trang, tôi được một vài huynh 
trưởng đàn anh rủ vào chơi ngành Tráng... sinh hoạt Toán, dự trại hè 
v.v... với anh Trịnh Giảo Kim, anh Ẩn,... Nhiều dịp được tiếp xúc và học 
hỏi với Lão Trưởng Cung Giũ Nguyên, Hiệu trưởng trường Bán công 
Lê Quý Đôn, là trường tôi học hai năm Đệ Thất và Đệ Lục khi mới di cư 
vào Nam. Thầy Nguyên không quên được "thằng học trò lý lác và 
nghịch ngợm thê mà nó làm linh mục và bây giờ mình phải gọi là 
Cha!!!". 

Thầy Võ Hồng cũng tự hào có một học trò là linh mục cùng 
trang lứa với một số Đại Đức và ni cô mà thầy thường nhắc tới từng 
tên, trong nhiều bài viết và chuyện ngắn. Mỗi dịp ra Nha Trang, lại cố 
gắng ghé thăm hai thầy. 

Suốt 7 năm Trung Học, sinh hoạt Hướng Đạo chỉ vào mùa Hè... 
Nhưng bù lại sinh hoạt Đệ Tử Viện DCCT Vũng Tàu cũng sinh động 
không kém, đây đủ các mặtTrí-Đức-Thể-Mỹ, với tổ chức Đoàn, Đội. 

Nhà Đệ Tử lúc ấy chia làm ba đoàn: Đoàn nhỏ, Đoàn giữa và 
Đoàn lớn... tương tự như Nhi Hầu, Nghĩa Sĩ, Hành Lữ thời Cha Eugene 
Larouche... nghĩa là tương đương tuổi Ấu, Thiếu, Tráng với nhiều sinh 
hoạttheo phương pháp Hàng Đội giống Hướng Đạo. 

Vào những năm cuối ở Đệ Tử, tôi được tiếp xúc với một anh 
Trưởng Hướng Đạo người úc sĩ quan không quân, làm việc tại Phi 
trường Vũng Tàu, anh đem cho giây đủ loại để học làm nút giâ 

y, tập nói tiếng Anh úc và được đọc sách báo Hướng Đạo của 
Úc. 



Năm 1965 

Vào Nhà Tập "ẩn tu" một năm, đến khi lên Học Viện Đà Lạt 
sương lạnh, ngọn lửa Hướng Đạo trong tôi được dịp bùng lên tại Đạo 
Lâm Viên, một Đạo mạnh và lớn của Đà Lạt, với sĩ số trên dưới 400. 



137 



Tôi xin phép bề trên thành lập một Toán Tráng - Toán Nguyễn 
Trường Tộ - sau khi cùng với một vài anh em đi dự trại Cơ Bản do 
Trưởng Huyền Hữu làm Khóa trưởng - đồng thời làm Baloo cho Bầy 
Nguyễn Trường Tộ tại Tùng Lâm Đà Lạt. 

Toán Tráng Nguyễn Trường Tộ năm đầu chỉ có 8 anh em. 

Tới niên khóa sau, Toán tăng lên 16 anh em -đủ túc số đểhát4 
bè Trường Ca Cung Đàn Bạc Mệnh, nhạc Hải Linh, lời thơ Nguyễn Du. 
Đó là một bản hợp xướng nổi tiếng thời bấy giờ do Ca đoàn Hồn 
Nước của Nhạc sĩ Hải Linh. Chúng tôi trình bày tại Đại học Đà Lạt dịp 
LễGíỗTổ Hùng Vương. 

Trước đây, chúng tôi đã từng hát bài này từ thời ở Đệ Tử Viện 
Vũng Tàu, đã đi dự thi và chiếm giải nhất toàn tỉnh tại Phước Tuy, Bà 
Rịa. Thời đó, ca đoàn Đệ Tử Viện DCCT mang tên Ca đoàn Anphong... 
chi nhánh của Pueri Cantores Paris. 

Được bổ nhiệm làm Tráng Phó Tráng đoàn Hùng vương, rồi 
làm Tráng Trưởng khi anh Tráng Trưởng Lê Đường được học bổng đi 
du học Hoa Kỳ để về làm Giáo sưĐại học Đà Lạt. 

Những năm ở Học Viện DCCT Đà Lạt và Giáo Hoàng Học Viện 
Pio X, tôi dành thời giờ khá nhiều cho Hùng Tâm Dũng Chí và Hướng 
Đạo vì mục đích phục vụ giới trẻ. Làm Chủ tịch Hội đồng Trợ úy tại 
GHHV nhiều năm, đồng thời vẫn sinh hoạt Hướng Đạo. 

Có dịp thường xuyên đi dự các Khóa Huấn luyện Hướng Đạo 
từ Cơ Bản, Dự Bị, Bạch Mã, Huy Hiệu Rừng. Tôi lại được Trưởng Tôn 
Thất Sam, Châu Trưởng Châu Trường Sơn Hạ mời tham gia vào Toán 
Huấn luyện - chưa có Bằng Rừng mà làm HLV cho trại Bạch Mã và Dự 
Bị nhiều lân!!! 

Dấn thân phục vụ đạo Lâm Viên với những công cuộc của 
Đạo, của Ngành và của Tráng đoàn đúng với Mục đích Tôn chỉ GIÚP 
ÍCH: Công tác văn hóa, nghệ thuật và công tác xã hội. Tráng đoàn 
Hùng Vương Đà Lạt, với 7 Toán: Thụ Nhân, Lê Lợi, Quang Trung, Tự 
Lực, Saínt George, Nguyễn Trường Tộ, Sao Biển đã có lần lên tới gần 
100 (đặc biệt đó là từ Toán Sao Biển, chúng tôi sau này có một Tráng 
sinh làm Giám mục: Đức Cha Nguyễn Chí Linh - Giám mục Thanh 
Hóa). Công cuộc của Tráng đoàn gồm những công việc thuộc phạm vi 



138 



văn hóa, xã hội: 

1. Cộng tác với các Trưởng Lâm Viên mở trường Trung học 
miễn phí cho các trẻ em nghèo - nhờ cơ sở sẵn có của trường Việt Anh 
do Trưởng Lê Phỉ làm Hiệu trưởng. 

2. Mở các lớp Bổ túc Văn hóa, Xóa nạn Mù chữ quanh vùng Đại 
Học Đà Lạt. 

3. Mở các xưởng dạy nghề (sửa xe Honda, hớt tóc...). Tổ chức 
các xưởng dạy cắm hoa, lịch sự bàn ăn, khiêu vũ, v.v... 

4. Mở quán "Cà phê Hướng Đạo" ngay tại Đạo quán để phục 
vụ các Trưởng và anh em Hướng Đạo ngày chủ nhật và ngày lễ. 

5. Đảm nhận các công tác xã hội, Làng S.O.S., các viện Mồ côi, 
Dưỡng lão... Trong vụ Mậu Thân, anh em trở thành ỵ tá của Dân Y viện 
Đà Lạtvàđược cấpchuyên hiệu YTếsau mấytháng phụcvụ. 

6. Tổ chức lễ hội: Giỗ Tổ Hùng Vương (2 lần) tại Viện Đại Học 
Đà Lạt và các sinh hoạt văn hóa của Viện Đại Học Đà Lạt,v.v... 

Tráng đoàn rất có uy tín và được Cha Viện Trưởng NGUYÊN 
VĂN LẬP quý mến, nâng đỡ. Việc gì cũng nhờ Tráng đoàn Hùng 
vương. Vì đa số là sinh viên của Viện. 

Năm 1969 

Sau những ngày bận rộn với các sinh hoạt CTXH sau Mậu 
Thân, như dựng lại nhà cửa đổ nát... Với tư cách là ủy viên ngành 
Tráng của Đạo Lâm Viên, tôi được Trưởng Đỗ Quý Toàn, ủy viên ngành 
Tráng toàn quốc mời làm Trại phó Sinh hoạt Trại Họp Bạn ngành Tráng 
tại Đà Lạt năm 1969. 

Thế là lại dành thời giờ lăng xăng chuẩn bị cho Rovermoot 69. 
Được Trưởng Tôn Thất Sam Châu Trưởng, và Trưởng Lê Xuân Đằng 
Đạo Trưởng nâng đỡ... chàng Tráng sinh 26 tuổi lớn hẳn lên trong việc 
tổ chức và lãnh đạo. 

Trong những ngày Trại Họp Bạn, tiếp xúc gần gũi và nằm ngủ 
cạnh Trưởng Tổng ủy Viên Trần Văn Lược tại Đạo quán Lâm Viên, bên 
Hồ Xuân Hương... Bàn bạc và chia sẻ những khó khăn cũng nhưthuận 
lợi của ngành Tráng. Trưởng Trần Văn Lược bắt đầu để ý đến tôi từ lúc 
đó và ngay sau khi được thụ phong LM năm 1972 - được đổi về phụ tá 
Cha Đặng Văn Đào lo Đệ Tử Viện Thủ Đức - Trưởng Trần Văn Lược 
quyết định bổ nhiệm một anh LM chưa tròn 30 tuổi làm ủy viên 
ngành Tráng Toàn Quốc - trước sự ủng hộ của một số Trưởng và sự 



139 



phản đối của một số Trưởng khác, trong đó có Trưởng Mai Liệu. 
Trưởng Liệu nói với Trưởng Lược: 'Anh đã bị mang tiếng là "Công giáo 
trị" mà lại đi bổ nhiệm một anh LM làm ủy viên của Bộ Tổng ủy Viên! 
Anh không sỢ dư luận à?". 

Trưởng Lượcdõng dạc trả lời... "Tôi không cần biết dư luận, chỉ 
biết chọn một anh vừa biết Huân luyện, vừa biết tổ chức và điều hành 
các buổi Hội thảo. TÔI đã chứng kiến buổi hội thảo của ngành Tráng tại 
Hộl trường Giáo Hoàng Học Viện Plo X Đà Lạt. Tiến Lộc làm chủ tình 
hình... từ ngoại giao mượn được Hội trường của Giáo Hoàng Học viện 
đến tổ chức sinh hoạt Trại Họp Bạn và điều hành buổi hội thảo - Tiến 
Lộc sẽ có thê’ thay thế Trưởng Đỗ Quý Toàn lo ngành Tráng được". 

Từ đó, Trưởng Mai Liệu chấp nhận, rồi thử thách tôi qua các 
trại Huấn luyện, để rồi cuối cùng phong nhậm ALT ngành Tráng, phụ 
tá cho Trưởng - và ủy quyền điều hành Trại Huy Hiệu Rừng Tùng 
Nguyên VIII tại Rừng Đồng Công. Và sau này, Trưởng Mai Liệu là 
người tín nhiệm tôi hơn cả - để thay mặt Trưởng tổ chức các Khóa 
Huấn luyện ngành Tráng sau 75, tại Việt Nam và Hải ngoại. 

Trong thời gian đó, tôi sinh hoạt và điều khiển tổng cộng lần 
lượt4Tráng đoàn: 

- Tráng đoàn Hùng Vương Đà Lạt. 

- Tráng đoàn Lệ Man Thủ Đức. 

- Tráng đoàn Bách Việt (Đại Chủng Viện Saigon, nay có 4 LM). 

- Tráng đoàn Hải Thượng Lãn Ông (Đại học Y Dược Saígon). 

Nay đi đâu cũng gặp các cựu Tráng sinh, ở Việt Nam cũng như 

Hải ngoại Mỹ, úc, Pháp, Canada. "Tro" Hướng Đạo tưởng như gần tàn 
nhưng một số anh em vào những năm 80-90 đã gắng "giữ lửa" và 
"thổi lửa" nên từng đơn vị Huấn luyện và Sinh hoạt đã từ từ hình 
thành: 

- HHR Tráng với Toán Giữ Vững: Tôn Thất Sam, Tiến Lộc, Võ 
Như Lân, Trần Trọng Thảo, Lê Ngọc Bưu, Trần Kiều An, Nguyễn Tuấn, 
Bạch Văn Nghĩa, Trần Ngọc Phụng, Phạm Minh Thắng, Lê Quang Bảo, 
Trần Thanh Vệ... 

- HHR Suối Tiên (Nguyễn Vĩnh Thịnh, Nguyễn Trọng Luyện, 
Đỗ Thanh Nga, Huỳnh Văn Mùi, Liên Bạch Hoa...) 

- HHRTự Lực (Trần Ngọc Xưa, Phạm Thị Bích Hoa, Thái Hoàng 
Hương, Võ Quang Nguyên Phổ, Phạm Cảnh Đáng...) 



140 



- HHRTam Bình (Trần Thị Thu Trang, Trần Tuấn Huỵ, Lê Hà Bình, 
Nguyễn Phí Hùng, NgôThanhTâm...). 

Với 4 khóa HHR và hơn 10 trại Dự Bị trong những năm đó 
chúng tôi đã cung cấp cho Phong trào gần 100 Huynh Trưởng, mà nay 
đang là các Trưởng cao cấp của HĐ hiện hành. 

Tôi còn nhớ rõ số khăn quàng Gilvvell đã phân phát, nhất là 
200 cục gỗ mà Trưởng Kim Kyu Yong khi gần mãn nhiệm kỳ làm Giám 
đốc APR... đã tặng tôi khi tôi đi học bên Phi tại EAPI - ATENEO 
MANILA-và thường lui tới Văn phòng APRỞMakati. 

Trưởng Kim Kỵu Yong nói: "Tôi hy vọng anh biết sẽ phải làm gì 
với 200 cục gỗ này" (I hope you know what to do with these 200 
beads!!!). 

Và dĩ nhiên tôi đã sử dụng hết sô' gỗ đó "đúng nơi, đúng chỗ" 
và rất là "người thật, việc thật". Từ thế hệ HHR trên - cùng với các 
Trưởng LT đàn anh và đàn em, tôi đã làm 4 khóa HHR, Khóa Trưởng 3 
Khóa ALT và 1 Khóa ôn Luyện Nâng Cao (tương đương CLT) sau này... 
Tổng cộng khoảng 5.000 lượt Huynh Trưởng HĐVN đã được qua Trại 
Huấn Luyện từ Cơ Bản trở lên. 

•k -k -k 

* Kế thừa sinh hoạt của HĐVN sau 1975, Hội đồng LT còn lại 9 
vị rải rác và rời rạc! Vài vị âm thầm mở khóa. Các vị khác chỉ theo dõi, 
thăm hỏi và duy trì tình huynh đệ Hướng Đạo mà thôi. Các vị ấy hoặc 
ẩn mình hoặc âm thầm khuyến khích đàn em mà không có chương 
trình rõ rệt. 

Tại Huế: Trưởng Nguyễn Thúc Tuân 

Trưởng Tôn Thất Đông (*) 

Nha Trang: Trưởng Cung Giũ Nguyên (*) 

Đà Lạt: Trưởng Tôn Thất Sam 

Saigon: Trưởng Trần Văn Lược 

Trưởng Lê Văn Ngoạn (*) 

Trưởng Nguyễn Xuân Long (*) 

Trưởng Lê Gia Mô (*) 

Trưởng Nguyễn Thái Hòa (*) 

(*)Đã lìa Rừng -qua đời. 

* Trưởng Cung Giũ Nguyên "hồi xuân" tích cực Huấn luyện 



141 



Hướng Đạo Nha Trang (Toán Alpha) và Gia đình Xuân Hòa (Trưởng 
Trần Văn Hợp). 

* Trưởng Tôn Thất Sam cùng với tôi âm thầm mở khóa HL 
ngành Tráng từ năm 1990. Các LT khác cũng vậy: Trưởng LM Thới Hòa 
- ngành Ấu, Trưởng Nguyễn Xuân Long - ngành Thiếu, Trưởng Lê Gia 
Mô-ngành Kha. 

* Được tín nhiệm ngồi chung với các LT ở Saigon: Tiến Lộc dù 
chỉ là ALT được bầu làm Toán Trưởng: lo tổ chức, thông báo hội họp và 
làm thư ký... Họp đều đặn hàng tháng. 

Khi có cơ hội được đi Úc dự khóa CLT Gilvvell Victoria Australia, 
trúng tuyển và nhận 4 gỗ của Hội Hướng Đạo úc thì Trưởng Trần Văn 
Lược đề nghị với Hội đồng LT rút gọn và còn hoạt động (gồm 6 vị 
Saigon và 1 vị Huế) bổ nhiệm chính thức LT. Và Tiến Lộc nhận trách 
nhiệm từ năm 2004 (trước đây chỉ dám đeo 3 gỗ của Trưởng Mai Liệu 
trao). 

Để áp dụng phương pháp Hàng Đội và trẻ trung hóa Hội đồng 
LT: Tiến Lộc xin phép các Lão Trưởng bổ nhiệm 5 vị LT niên trưởng: 

Huế: Trưởng Trần Văn Hồng 

Đà Nang: Trưởng Trần Xê 

Saigon: Trưởng Trần Trung Phúc, Tôn Thất Hàn và Trần Văn 

Hiến. 

"Sizaine" LT "sồn sồn" này tiếp tay nhau phát triển đều đặn 4 
ngành - và lần lượt gửi đi HL các Trưởng LT trẻ: Nguyễn Tuấn, Phạm 
Quang Thùy, Trần Minh Thiện, Võ Thanh Thủy, rồi Nguyễn Duy Thông, 
Nguyễn Thành Nghĩa v.v... 

Và nay, con số Hội đồng LT chính thức vẫn chỉ còn 13, vì các 
bậc tiền bối đã lìa Rừng hoặc về hưu. 

Duy có Trưởng Nguyễn Thúc Tuân, 103 tuổi vẫn hăng hái có 
mặt "trên từng cây số" ở các Trại Họp Bạn, Hội Nghị Huynh Trưởng, 
trại Huấn Luyện và những sự kiện lớn... 

•k -k -k 

Trở lại với dòng thời gian qua: 

Năm 1970 

Cùng với Đạo Lâm Viên và Châu Trường Sơn Hạ, tôi cùng với 
Tráng đoàn tham dự Trại Họp Bạn Toàn Quốc GIỮ VỮNG tại Suối Tiên 
-Thủ Đức. 



142 



Được cử làm Trại phó Sinh Hoạt, phụ tá Trưởng Tôn Thất Sam, 
Trại Trưởng Tiểu Trại Thiếu Phục Hưng, sau 2 ngày gần chu toàn nhiệm 
vụ, tôi bị "bắt cóc" vào giờ chót làm Quản trò Lửa Trại Bế Mạc với ngót 
10 ngàn trại sinh... Thay cho Trưởng Vũ Thanh Thông khản cổ, tắt 
tiếng sau 2 ngày vất vả điều hành các sinh hoạt chính ở trại (Diễn 
hành, Skillorama, Thi đua, Dựng lều, Trò chơi lớn...). Lần đầu tiên tôi 
làm quản trò một buổi Lửa Trại tầm cỡ Quốc Gia. 

Ngay sau buổi Lửa Trại, tôi được Trưởng Vũ Thanh Thông trao 
quyền Quản Trò Quốc Gia: "Từ nay chú có thể thay anh làm Quản Trò" 
và tôi tiếp tục làm Quản Trò một lần nữa tại Trại Họp Bạn Toàn Quốc 
Tự Lực 1974... Tôi tiếp tục mở các khóa huấn luyện về môn Linh Hoạt 
Viên. 

Năm 1971 

Học xong chương trình Thần Học tại Giáo Hoàng Học Viện tôi 
được đổi về giúp Đệ Tử Viện Vĩnh Long, làm phụ tá cho Cha Giám Đốc 
Đệ Tử Felix Lê Văn Lạng. Một năm ở Vĩnh Long, tôi được tiếp xúc với 
một sô Huynh Trưởng tại đây (Trưởng Thạnh, Trưởng Hoàng, Trưởng 
Nghiệp, Trưởng Hiếu...), tổ chức lại Tráng đoàn và qua sinh hoạt với 
Tráng đoàn Phan Văn Minh thuộc Đại Chủng Viện Xuân Bích (Địa 
phận Vĩnh Long) - Trong Đại Chủng Viện có một vị Lão Trưởng người 
Pháp: Cha Bourguignon - gốc Scout de France, Hướng Đạo Pháp, và 
đã từng Huấn luyện nhiều tại các Trại Trường Hồi Nguyên, Tùng 
Nguyên. 

Tại Đệ Tử Viện Vĩnh Long tôi cũng có trách nhiệm trông coi 
các em Đệ Tử, tôi cũng thành lập một Thiếu đoàn và một Kha đoàn, có 
các Trưởng từ Đại Chủng Viện qua giúp làm Thiếu và Kha Trưởng: 
Trưởng Đinh Quang Lục, Trịnh Văn Thậm, Nguyễn Hữu Chỉnh, Bùi 
Hoàng... nay là LM tất cả. 

Cuối năm 1972, dịp Giáng Sinh, khi về giúp Đệ Tử Viện Thủ 
Đức, tôi được Trưởng Nguyễn Quang Minh mời tham dựTrại Họp Bạn 
Kha Sinh tại Phú Quốc "Vượt sóng Pouli Oubi" (Hòn Khoai) với lý do 
khá thuyết phục là: "Là ủy viên ngành Tráng, Trưởng phải tiếp thu lớp 
tuổi Kha sẽ lên Tráng nay mai, và nhất là Trại thiếu Tuyên úy để làm lễ 
cho các em Công Giáo". Thế là tôi được dịp đi Phú Quốc lần đầu tiên 
trong đời... trên chiếc Y Hạm 701 của Hải quân VN do hai anh em Bác 
sĩ Hướng Đạo Trần Bỉnh Chi đi công tác Phú Quốc và xin phép cho 
ngành Kha HĐVN "quá giang"... 



143 



Trại Họp Bạn ngành Kha: 

Trại trong 4 ngày nhưng chỉ đặt chân lên đất liền có 24 tiếng, 
đổ bộ đúng 10 giờ đêm để dựng lều ngủ và đúng 10 giờ đêm hôm sau 
lên tàu sau lửa trại. Tất cả các sinh hoạt khác đều lênh đênh trên biển: 
Thi chuyên hiệu, làm văn nghệ, thi báo chí, trò chơi lớn và kể cả lấy tên 
Rừng... đều trên tàu!!! Tôi vẫn còn nhớ cảm giác "say sóng" khi phải 
dâng Thánh Lễ mà hai tay bám chặt bàn thờ vì sóng đánh con tàu 
nghiêng ngã khiến xâỵxẩm chóng mặt! 

Kha đoàn nào khi tàu vượt mũi Cà Mau qua đảo Poulo Oubi 
mà tập họp đông đủ, được gắn băng "Vượt sóng Poulo Oubí" trên cờ 
Kha đoàn. 

Lại có một trò chơi trắc nghiệm về Hải Trình. Các em không có 
Hải bàn, chỉ có La bàn thường - mà phải vẽ Hải trình con tàu của ngày 
hôm đó. 

Các anh Hoa Tiêu lái tàu biết được trò chơi vì được thông báo 
trên máy... bèn thử tài xem các em "vẽ thuộc lòng", "nhìn bản đồ vẽ 
đại!", hay đo đạc đúng phương pháp?! Các anh cho tàu chạy zigzag 
hình chữ Chi Z!!! Thế mà các em vẫn vẽ đúng hướng tàu và độ vị trí!!! 
Đáng khen! 

Phát tín hiệu Semaphore ở tháp cao của tàu. Tuần nào nghe 
tín hiệu xong, trả lời và tập họp tại boong tàu nhanh nhất sẽ có phần 
thưởng. 

Thế là vừa dứt cờ. Các Tuần chạy như cháy nhà đến điểm tập 

họp. 

Các Kha sinh Việt Nam giỏi thật! 

* * * 

Qua trại này tôi có dịp làm quen thân với anh chị Mục sư 
Nguyễn Quang Minh - dù chúng tôi đã biết nhau từ ở Đạo Lâm Viên 
Đà Lạt. Chị Minh Hạnh, phu nhân MS Quang Minh, sau này trở thành 
nữ Linh Mục Anh Giáo tại Mỹ, và nhiều lần tôi đã có dịp liên lạc để 
thăm hỏi và chia sẻ các bài hát Thánh Ca cũng như gặp gỡ và dùng 

cơm tại nhà anh chị tại Orange County. 

* * * 

Vào cuối năm 1972, sau khi Thụ phong Linh Mục tôi vẫn đam 
mê cùng một lúc hai lãnh vực: Mục Vụ và Hướng Đạo. 

Được giáo dục trong Dòng với sứ mạng "... lo cho người nghèo 



144 



và tất bật hơn cả...", tôi đã chọn ngay từ khi ở Học Viện các đối tượng 
nghèo: Trẻ em, người phong cùi, người tù đày. 

Trẻ em, thiếu nhi là những người "nghèo" nhất, tay trắng, 
không có của cải, quyền lực, cái gì cũng phải tùy thuộc Cha Mẹ, người 
lớn: Thế là Hướng Đạo giúp tôi đáp ứng được điều này. Tất cả học tập 
nhắm vào các Mục vụ Giới Trẻ. 

Người phong cùi và khuyết tật: 

- Vào nhà Tập được Cha Dubé Giáo Tập dẫn đi thăm trại cùi 
Núi Sạn của các Cha Phanxicô, hình ảnh Cha AlixOFM như một vị tông 
đồ nghèo gương mẫu. 

- Cha Maurice Bertin OFM... mù mà vẫn chống gậy đi làm lễ 
cho các Sư Huynh tại Tu viện kế bên (Xóm Bóng). 

- Cha Antôn Bộ OFM, Tuyên úy Thanh Sinh Công, tuyên huấn 
hướng dẫn làm công tác xã hội, phục vụ người nghèo. 

- Đức Cha Jean Cassaigne, mẫu gương hy sinh cho người cùi 
mà hàng năm suốt thời học viện, anh em chọn ngày 6 tháng Giêng để 
mở Lễ Hội mừng năm mới với các bạn phong cùi Di Linh... Truyền 
thống lâu đời của Học Viện DCCT Đà Lạt. 

Đến nay, tôi vẫn giữthói quen viếng Đức Cha Cassaigne và các 
bạn bệnh nhân Trại phong Di Linh và... "Đà Lạt Vân Du" hằng năm vào 
dịp Noel cùng với Ban Hợp xướng Trùng Dương - có mặt và đồng 
hành ít là 20 lần trong 20 năm: Làm Hội chợ, Phát quà Giáng sính, v.v... 

"Dieu est un baiser aux iépreux", câu nói bất hủ của Jacques 
Maritain mà Paul Claudel hay lập lại vẫn văng vẳng bên tai... 

Và tôi đã nhận ra: Người phong cùi và khuyết tật là đối tượng 
nghèo số 2 mà tôi chọn lựa. Tôi không sống thường trực bên các trại 
cùi được nhưng thường xuyên lui tới và hàng năm - từ hơn 20 năm 
nay - đều đặn tổ chức Trại Hoa Nhân Ái là Trại Hè dành riêng cho các 
con em các làng phong toàn quốc. Từ những năm đầu với con số 
khiêm tốn khoảng 200 em của các Trại phong Bến sắn, Phước Tân, 
Thanh Bình, Bình Minh... rồi từ từ với Trại Hoa Nhân Ái lần thứ 20 con 
sô' đã lên tới trên 1.000 trại sinh, quy tụ con em của hơn 20 trại phong 
toàn quốc. 

Cũng đường hướng Phục Vụ Giúp ích này, các Huynh Trưởng 
Hướng Đạo ngành Tráng và sau đó là cả 5 ngành Hướng Đạo, đã phát 
huy các Dự Án CTXH cho các em khuyết tật. Trại Kết Thân dành cho 



145 



các em mồ côi và khuyết tật đã được tổ chức 16 năm liền không kể 
những buổi Phát Quà, Học Bổng, Thăm viếng dịp Trung Thu, Giáng 
Sinh và Nguyên Đán. 

Những Trưởng phụ trách trực tiếp CTXH này do anh em bầu từ 
Tráng Đoàn HHR Suối Tiên: Trưởng Đỗ Thanh Nga, Trưởng Nguyễn 
Vĩnh Thịnh, và Bác sĩ Nguyễn Trọng Luyện, sinh hoạt "Thiện Chí" (tên 
nhóm) đã đêu đặn từ ngày kết thúc Khóa HHR Suối Tiên - năm 1994 
đến nay - trải qua hơn 20 năm rồi. Đi vào đời một cách âm thầm 
nhưng sâu sát với các đối tượng NGHÈO này, tôi hạnh phúc với sứ 
mạng ơn Gọi DCCT của tôi. Lại một kỷ niệm: 

Ngày 25 tháng 1 năm 1978 

Ngày Lễ Thánh Phaolô ngã ngựa! 

Một sự kiện "ngã ngựa" làm đảo lộn cuộc đời tu sĩ DCCT, một 
biến cô' chính trị của thời cuộc. 

Tôi bị bắt đi học tập cải tạo vì một tội danh "chứa một khẩu 
súng (rỉ sét) trong phòng!". 

Hôm qua mới ngồi ăn trên bàn có muỗng, nĩa, dao, đũa, đĩa, 
bát... trong nhà cơm Đệ Tử Viện với vị trí Giám Đốc Đệ T ử. 

Hôm nay được phát một ca cơm đổ trên đất, chỉ hơn con chó 
vì có miếng ny lông lót dưới. Ngã ngựa là thế! 

Cuộc đời dâu bể là đây! Ròng rã 4 năm... Tôi lần lần nhận ra 
đây là một Hồng Ân Chúa ban. Nhờ 4 năm tù tội "sáng mắt" như 
Phaolô và "ngộ" được nhiều giá trị hay. Hoặc nói như một lính mục 
đồng cảnh ngộ, sống chung với nhau 2 năm liền - Cha Đa Minh Phạm 
Văn Hiền dòng Xitô, sau này từng làm Đan Viện Phụ, Tiến sĩThần học, 
du học Thụy Sĩ về làm Phó Đức Viện Phụ vương Đình Lâm tại Thủ Đức. 
Ngài tâm sự: 

"Tiến Lộc ơi! Mình ngồi lượng giá 3 năm tù vừa qua - Giá trị 
hơn 30 năm tu trong Dòng!". Ngài hơn tôi 5 tuổi, thời điểm năm 1982 
Ngài mới có hơn 30 năm tu Dòng, tới nay phải cộng thêm 35 năm 
nữa! 

"Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại" là thế! 

Trong thời gian này, sống chung phòng với nhiều "loại người", 
tôi học thêm được bao điều hay và chứng kiến bao điều dở... từ những 
vị mà ngoài đời mình chỉ đáng làm học trò, đến những người "cùng 
đinh, cặn bã xã hội", từng cướp của giết người, v.v... 



146 



Học thêm được 2 ngoại ngữ: Nga và Tàu, nhiều mẹo vặt, kinh 
nghiệm của các nghề nghiệp khác nhau, do toàn những "tay tổ" Đại 
Tư Bản: Vua sắt Trịnh Đức, Vua xe hơi Du Miên,... Tổng Giám đốc Kinh 
tế, Phó Tổng Giám đốc Xăng dầu miền Nam... Cựu Thượng Nghị Sĩ 
Thái Lăng Nghiêm, v.v... 

Người tù là đối tượng "nghèo" thứ ba mà tôi có kinh nghiệm 
bản thân "nước sông, công tù" và cảm nghiệm cụ thể về 3 lời khấn 
"Khó khăn, Khiết tịnh và Vâng lời". 

Anh em bạn tù thắc mắc: "Sao vào tù mà anh Lộc vẫn lạc quan 
tươi vui... anh kể chuyện, tập hát, sinh hoạt (sáng tác nhạc nhiều bè tập 
cho anh em trong phòng, mở xưởng học nghề...) nhất là lúc nào cũng 
bận rộn! Muốn gặp anh là phải hẹn trước mấy ngày!!! Tù mà làm việc 
cứnhưởngoài đời". 

Tôi đã trả lời cho những thắc mắc ấỵ như sau: “Tôi đi tù nhưng 
vẫn đem theo hai báu vật quý giá nhất: Đức Tin và Tinh Thần Hướng 
Đạo!". 

vẫn cầu nguyện, dâng lễ, giải tội, dạy Giáo lý qua trò chuyện. 

vẫn biến căn phòng tù thành một cánh rừng thiên nhiên với 
trò chơi lớn nhỏ, tĩnh tâm, Tuyên Hứa, Lên Đường, Lấy tên Rừng... 
"Gặp khó khăn vẫn vui tươi". 

Tôi làm Lễ Lên Đường cho Trưởng Phạm Quang Hồng và 
Nguyễn Đức Cường. 

Cha Phạm Quang Hồng, khi đó là Sư Huynh, ở cùng phòng đã 
thụ huấn Khóa HHR Tráng "đặc biệt nhất thế giới" -kéo dài 2 năm. Sư 
Huynh Hồng lúc đó đã từng cầm Thiếu đoàn và đã qua Bạch Mã... 1 
trại sinh, ÌHLV! 

Về lại Saigon, 3 LT Trưởng Miền Nguyễn Xuân Long, Vũ Thanh 
Thông, Tôn Thất Sam và TUV Trần Văn Lược chấp thuận trao HHR 
Tráng tại tư gia Trưởng Trần Văn Lược! Sự kiện có một không hai trong 
lịch sử Hướng Đạo. Tôi học được từ Sư Huynh Hồng tài khéo léo tay 
chân (thủ công bằng cuống chổi và chỉ, chế tạo quân cờ và domíno 
bằng nhựa (bao ny lông ->-hỏa tốc!). 

Được một bạn tù tên Thảo kể chuyện chưởng Kim Dung... đầy 
đủ: Lục Mạch Thần Kiếm, Thiên Long Bát Bộ, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lộc 
Đỉnh Ký... trong suốt mấy tháng!!! 

Cũng kể thêm một chuyện vui vui: 



147 



Hôm đi tù về, tôi lên thăm Đức Tổng Giám Mục Phaolô 
Nguyễn Văn Bình, vì chính Ngài đứng ra xin ân xá cho một sô' anh em 
LM chúng tôi, trong đó có Cha Đamính Phạm Văn Hiền dòng Xitô, và 
tôi Tiến Lộc DCCT. Chúng tôi được tha về vào ngày 28 Tết năm đó. 

Ngài nói: "Tôi nghe mây người đi tù về kể rằng: Cha Tiến Lộc ở 
trong tù vui lâm mà! Sao Chơ không ở trong ây luôn đi?". 

Tôi đáp: "Thưa Đức Tổng, bây giờ Người ký bài sai ra lệnh cho 
con trở vào tù đi, con xin vâng lời ngay! "Rơ tù" thì khó chứ "vào tù" thì 
dễ lắm Đức Tổng ạ!!!". 

Ngài cười và nói: "Thôi, thôi đủ rồi!!!". 

KẾT 

Viết đến đây tay cũng khá mỏi, dù ý chưa cạn, vì tôi đã có ý 
định sẽ viết mộtthíên hồi ký dày khoảng 500 trang!!! 

Nhưng sợ anh Vũ Sính Hiên "phiền" vì dày quá chăng! Anh là 
người yêu cầu tôi viết độ vài trang về sinh hoạt Hướng Đạo mà thôi, 
thế mà đã thành hơn chục trang rồi đấy! 

Anh liệu mà locắtxén bớt anh Hiên nhé! 

Cũng xin lỗi đã làm mất giờ các bạn đọc đã kiên nhẫn theo dõi 
đến trang này. 

Xin tạm biệt các bạn. 




Yuse Tiến Lộc CSsR 
ri Thôn - Thanh Đa 



Hướng đạo các nước phải đến 
Việt Nam học nghề trưởng 



Tui là Sáo dễ thương mà nói về mình sẽ bj anh chị em ghét, nên không 
nói. Khổ nổi anh em cứ hỏi hoài về việc tui đã nói gì và việc phái đoàn 
hỏi gì khi tôi gặp họ. Đây là sự tò mò hợp lý nên bài thứ 5 trong loạt 9 
bài này tôi kể lại đúng sựthật chuyện anh em muốn biết. 

Chuyện dài lắm, ở đây tui chỉ kể mấy điểm chính. 

Trước đó, trong lễ sinh nhật lần thứ 57 của gia đình HĐ Xuân Hòa có 
nhiều Trưởng tham dự. Trong buổi họp mặt này có bàn việc phái đoàn 
HĐ quốc tế sang thăm VN. Tui đã đề nghị để giữ thể diện thì tứ đại 
môn phái nên lập một Ban Tiếp Tân chung, cử người giỏi sinh ngữ làm 
thông dịch và phát ngôn, chọn khách sạn lưu trú, tiếp đãi đúng mực ở 
phi trường chứ đừng thập thò đón riêng như kỳ Abdullah Rasheed 
qua VN mấy năm trước. Hiện nay anh Hiệp là tướng không quân lại 
đang bị tai tiếng về vụ tham dự họp bạn Hàn quốc. Xin hỏi, Tr HỢp 
nghĩ thế nào? Tr HỢp trả lời theo kiểu cha chú "Phái đoàn này qua 
không có phép của nhà nước tôi không tiếp". Tiếng nói đầy uy lực và 
logic của Tr HỢp đã khai tử chuyện lập Ban tiếp Tân chung. Chiều hôm 
ấy qua điện thoại Tr P.T.Hiệp trách tôi đã nói xấu anh. Tự bản thân tôi 
cũng xét mình quá đáng, riêng anh Hiệp thì vẫn tử tê sắp xếp cho tôi 
gặp phái đoàn đầu tiên. Thật là bản lãnh! 

Đúng 14g ngày 27.02.2015 tôi đến khách sạn ở đường Bùi Thị Xuân. 
Vừa xuống xe đã có anh Khanh ra đón, anh nói:"Em chưa kịp mang 
khăn quàng, thấy anh đến thì ra dìu đón vì sỢanhté". 

Vào phòng khách đã thấy Tr Hiệp ở đấy ngồi với các anh LT Nguyễn 
Thông và Kiều An, các Tr Ng V Thông, Ng Khanh và một số Tráng sinh 
túc trực mặc đồng phục chỉnh tề. LT Kiều An ngỏ ý muốn đi với tôi lên 
lầu 10 cùng gặp phái đoàn. Tôi không chịu, nói: Đây là cuộc gặp riêng, 
các anh cứ tín là tôi chỉ nói những gì tốt đẹp mà thôi. Đến phòng họp 
đã thấy phái đoàn đợi sẵn nhưng chỉ mình ông Rasheed tiếp tôi trực 
diện. Cùng tham dự có các anh Bửu Mai, Nguyễn Thông (Điều phối 



149 




viên). Thông dịch viên là em Thiên Duyên. Sau đây là mấy điểm chính 
đã trao đổi 

Tr Nhơn (N): Xin lưu ý Rasheed tôi bị mù nên không diễn đạt hết điều 
mình muốn nói. 

Rasheed ® Không sao, HĐ chúng ta nói chuyện với nhau bằng trái 
tim. 

N: Ồng có biết hiện nay ở VN có bao nhiêu HĐS không? 

R: Độ 8000 ng của nhiều nhóm 

N: Hiện nay ở VN có 4 nhóm HĐ lớn nhất đó là BĐH, LTT, Quy trình 46 
và XH . Chìa khóa mấu chốt của việc tái lập Hội HĐVN do nhà nước 
nắm giữ, hiện các ông có cách gì? 

- R: Ngày mai chúng tôi sẽ nói về việc này trước nhiều anh em, chúng 
tôi sẽ tìm cách tiếp cận với chính quyền. Chúng tôi đã có cách nhưng 
không thể nói ra bây giờ. Chiến thuật mà chúng tôi có, nó có những bí 
mật mà không thể chia sẻ được. Ngày mai trước đông đảo anh em 
chúng tôi sẽ nêu lộ trình gồm 7 bước để đi đến thành lập được Hội 
HĐVN. Sẽ họp Đại Hội Huynh Trưởng vào tháng 12 năm nay có mời 
chính quyền tham dự. APR cũng sẽ sang tham dự, sau đó tiến tới 
thành lập Hội, mời Chủ tịch nước làm Chủ tịch danh dự... 

- N: Nghe ông nói thì hay lắm, tôi đợi ngày mai. HĐVN rất biết ơn APR 
đã tổ chức các khóa HHR và ALT cho các Trưởng sang Phi dự khóa. . Tôi 
xin thẳng thắn nói rằng :HĐVN là một hoàn cảnh đặc trưng mà trên 
thế giới không nơi nào có : 

* Alela Leader Nguyễn Thúc Tuân năm nay đã 103 tuổi còn mang ba lô 
cùng đi săn với Bầy trong vai trò Baloo. 

* Có nơi nào 95 tuổi còn phải làm Tổng ủy viên để che chắn cho đàn 
em, có nơi nào mà HĐS phải đứng họp trên lề đường, có nơi nào mà 
Ấu, Thiếu, Kha, Tráng họp chung trên một sân hẹp bên cạnh có các đôi 
uyên ương đang âu yếm nhau, có nơi nào trong chiến tranh ác liệt HĐ 
vẫn tổ chức được 2 lần họp bạn toàn quốc mà thế giới ca tụng là "họp 
bạn trong chiến tranh". 

* Có nơi nào năm 1975 thì tan đàn xẻ nghé tưởng chừng như diệt 
vong nhưng chỉ 5 năm sau lại hồi sính và ngày càng phát triển, có nơi 



150 



nào trên thế giới các Trưởng quá đổi khó khăn, ăn cơm vợ nhận lương 
hưu của con cháu, khó khăn chồng chất mà vẫn hiên ngang dự các kỳ 
trại ở các nước bạn Thái Lan, Brunei, Singapore, Philippine, Indonesia, 
Đài Loan, Hàn quốc, Nhật Bản... 

Tóm lại HĐVN chúng tôi giỏi quá phải không Abdullah Rasheed ? 

- HĐVN năm bờ oan ! 

- Vậy thì HĐS các nước khác nên đến VN mà học nghề Trưởng. 

Mọi người đều cười vui và kết thúc, một buổi họp để Sáo mù khoe 
khoang về HĐVN. 

* Trên đường về nhà nhớ lại lời ông Rasheed nói tôi bâng khuâng tự 
hỏi : "Nghe ông ta nói đẹp hơn cả giấc mơ. Tôi cảm nhận mờ mờ ảo ảo 
nhưng hy vọng rằng đây là chuyện thật. "Nếu thế thì là vạn phúc cho 
Hướng Đạo Việt Nam. 



Sáo dễ thương 




151 



Thư của ASARC gởi Thủ tướng Chính Phủ Việt Nam 




ASEAN SCOUTS AS50CIATI0N FOR REGIONAL COŨPERATION 

I ASAEữ 1{VQ?}/Zữl5 

ỉ*fke 1 Ũ6 Ịch. K Uĩ 



7 *- 

MR. NGUYÊN TAM DUNG. 

MINISTER Of SOCIAUST Õf U1ỂTNAM 
MANŨI, V1ẸTNAM 

hí í*í Sk, 

DEVELOP frvEHf ÙF SCOUTING IN VIETNAM 

ĐjrEíUfl$&fíDm *yalft Lumpurl 

I am wfFlihg ftf IL5 lídtĩer ạn hehalf oí A Scput AupdaAắDn Fũf ReỊỊkmal CtHSperaTĨPiii I ASARl' ) tvệíich 
™as eitủtjl ilhed in 1CŨ7 in Mnlpyiia fẹx ìhr. prcimotion and Etrengthenlnii □ t rclĩởntìl cp-opcríHian 
lủ* MtìuliPs withìn and íimpnE tht AS £ Atị cgụiitrlet and Wủrks \fị tíũse ù-úperũlẼPii wrth thí Asia 
fcaciFic flíH.«Ịrầ*| Ofíice i AtftOfftoel ior Wũfld Qríaiu^ríorì úf [he Siiiut MMrtitnt I I 

As you wùuld r*ta II, APR Đítẽie htíid iwen wnrkifig Air Mmtíime faf strer^ihening the 
đeveíỉlpểneiit pf iLDuhng In YiẼlnara and at tfm lam#- time* A5ARC CtìíetĩirvẼẩv wmuld like tD br rTHC 
inụplved in iurure tggotìwr wi|h APA OHĩnr tọ. ssííst Vietoan* to mcue Itì the rtỄKt lcvtí ntvrtby J 
Ibrmnl inCroductioei QÍ 5í]DifhnE Virtnam can be adnieved SDOỈS and aầse wPrk toiuardv WŨ£M 
mem4sfỊnhlp W1 the near fu(ure WHfrn the A5ÉAN Mỉuntries. I£ŨUIJ^ Ẽs VPTV Itrong In almps.1 qlJ 
coumries and ụve havs a natlonal £Cũut essùclatlũn ỄMtept in VietnaiTi amci in Mnre recently 
MựiHKnar hat dlbù attivdtpd s^putmg aml PrÈàdenỊ ƯThein 5rín Ippk thr> oatk ai The chlef SíOdt ũF 
the Republk d 1?« Uniợn pf Myanmar. Their natipnal asỉoàatinn W||I te eslabliihetì ìíérv ttotly. 
PríOr [p thít tarrtodi Í1 Jninnd WOSM in ?DữR. In atí ASiAN countrles. the nauùnal Pneiideiil ui LhẼ 
toiimuy nr the Prima Mtabttr pf ttic country ĩs ilro tht Honcyrũrv chiet Scửirt ot the CữUhlrY. 

í A thii cotnteK, >#e ^ke to coníirm ữầat we are plủnnlng. an Èníửnti^ ULSÍI u> Victnnin «n J3^hnỉF 
of ASARCand APR CHflce artứ I rfe ĩỉke tũ see rte -iLũutiriẸ LklrviĩMíi in ihccniniry, E^prcially in rií>-Chi 
Minh City. The pưrpữse pf [ht visit ii Itut w* all Ipwk ịhr. cpunrry ợỊ Virhtam and we woi#ld llke to 
ụlslt àomt Síùul Grpup^ in Hữ Chi Minhũty irttlụỉtrí the koChi M^nh Museurn, ủi the ístter ũf 
MCMítipg in Vietnnm. Thp plannpd viílt 'n ÍTVKTÌ ỈẼíh QÍ íebmarv 2ŨI5 and wlll củinpíEic ủF the 
fp|lnwing meml»n i #tnrc hy each ™mbw íeflfe5wt3 mũre than ũne afea in iuppõetina the ỂLrture 
KŨn^ 



152 



h-p ^In Hnm íítOL. SữLU KiiJla mmpưr, M^LKYÍI A . 




- Dato' Dr. Htahrưm hloOwnao r 

Gl>èì Gủqnmĩ&spaner. Malayiiâ Stnuĩ Aihỉoáãtlun and Chairman oĩ A5APĨ. 

- Mr. Jikp RiiaL Papplinm, 

Regianal Dlrectùí, APH Offtce 

- Hí W*Mâl Avi^dii, 

Metnber Rrpnnat íÌGụụt Cgrr.míttM, Vli?f! Prí 5ỈdfH¥t 0f toout* of tis PtllÌlpplneSi and 

StúrttaiV SmmtdASAỊlC 

- Mr. Patỉõi uị, 

MR-nÈKír p.rgiiinal Scdụl Cí*nrTHtỉĩi*.nnd mMnbeĩ orilialtand Srajt A5KKiad«l 

Eluard 

- Mr. RajalirtE.api BanMMiny, 

Debuty Sécrctary- GétìKral uể A5 Aĩl-C 

- Mr Ạbdul^ah Aash&ed, 

ÍOTisulíant, Ft€giữnai SíautComrmíttee 

- Mr. Muhwn P d m KhvaM, 

Cbmullarrt, PcEỉonal Scout Cofnnwttic-cand IriítírrvadOTial CamrT^HlũtìẺr.SLũUÉ 

ASìQCiati&n út liidiă 

We \aak F4wwaFidto-yụụrkind a?ỊjĩtancH and taaụrtrsÌR.. 




Cr; 1Ĩ1P- HỉMiDuraHrí nạaa' £r1 Anlf*h H|. Amar 

Mlnister, 

Mlrdừ>' □FĩLirí , lgn Atíalrv Malaysia 
Hmb*vjdr r 

EmtHHiyar MulaysiẠ- Hnnửi 

Mr RaiỉSíHỉarti HarnaMniý 
Cí-putv càpnrrnl ỉncreEary /u/iKL 



Ghi chú: Nội dung lá thư này đã được gởi đến 7 lãnh đạo chính phủ Việt Nom, Ông 
Trương Tấn Sang, Ông Lê Thanh Hải, Ông Lê Hoàng Quân, Ông Nguyễn Sinh Hùng, 
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Bà Võ Thị Dung 



153 



Phân ưu 



GIA ĐÌNH GIỮ VỮNG MỐI DÂY 

Thành thật chia buồn cùng Tang quyến và ACE HĐVN trước sự lìa 
rừng của các Trưởng 

* Ác là Hay hót 
TÔN THẤT CHI 

Cựu LĐT Liên đoàn DuỵTân 
Liên đạo Thừa Thiên 
Lìa rừng ngày 03.12.2014 
Tại Huế 

* Trâu Cần mẫn 

NGUYỄN HỮU CHÂU 

Cựu LĐT Liên đoàn Bạch Đằng 

Liên Đạo Thừa Thiên 

Lìa rừng ngày 06.03.2015 

Tại Hue 

*Đại bàng Vui 

Gioan TRẦN VĂN HỢP 

Đạo Trưởng Đạo Xuân Hòa 

Lìa rừng ngày 16.04.2015 

TạiTpHCM 

* Rùa Vô tư 
Tôma BÙI VĂN GIẢI 

Đạo Trưởng sáng lập Đạo An Hải 

Lìa rừng ngày 19.04.2015 tại Portland - Oregon USA 

*Lạc Đà TừTốn 

NGUYỄN TẤN ĐỊNH 

Nguyên Châu trưởng châu Liên Quảng 

Nguyên Trưởng toán huấn luyện Miền 1 

Lìa Rừng lúc 4 giờ ngày 06 tháng 6 năm 2015 tại Hoa Kỳ 

Cầu chúc Quí Trưởng sớm hội ngộ với Cụ Baden Povvell ở 
chốn vĩnh hằng 



154 




Điểm sách 



Sư tử Đảm đương vừa nhận được cuốn sách quý: 
NHỮNG DẤU ẤN 
84 NĂM 

Hướng Đạo Việt Nam 
1930-2015 

của Trưởng Lê Ngọc Bưu SƯU tầm & tổng hợp. 

Sách dày 476 trang, bìa in màu rất đẹp và trang nhã. 

Lời giới thiệu sách do Trưởng Trần Văn Lược, cựu TUV HĐVN, 
96 tuổi nên mắt kèm nhèm, chỉ đọc tiêu đề 15 dấu ấn chứ chưa đọc 
qua bản thảo nhưng vẫn mạnh dạn viết lời giới thiệu vì đã tin tưởng 
người cọng sự. 

Sách viết rất công phu, SƯU tầm đầy đủ những tư liệu hiện 
đang còn lưu hành để đúc kết giúp cho ACE trẻ biết được những dấu 
ấn của Lịch sử Hướng Đạo Việt Nam và giúp cho các Lão Trưởng nhớ 
lại những kỷ niệm đã qua của cuộc đời Hướng Đạo. 

Tôi đã đọc say mê từ buổi chiều cho đến trời rạng sáng hôm 
sau. Xin chân thành giới thiệu với các bạn muốn tìm hiểu Phong trào 
HĐVN qua các thời kỳ: có cuốn sách này, đỡ phải lục tìm những tư liệu 
để rời rạc dù có đủ. 

Tuy nhiên dòng chữ cuối cùng mà Trưởng BƯU gửi gắm trong 
LỜI THƯA: 

"Lời nói có thể bay đi hoặc nhớ không trọn vẹn, nhưng CHỮ 
VIẾT trên sách báo, các bài tham luận... vẫn còn tồn tại mãi mãi với 
thời gian và lan truyền khắp nơi khắp chốn". 

Vì tôn trọng phát biểu trên và để khỏi TAM SAO THẤT BỔN rồi 
lưu truyền các thế hệ sau, tôi xin góp ý thêm: 

* Về Akéla Leader đầu tiên của HĐ Đông Dương (trong đó có 
HĐVN) là Trưởng Chenevier được phong nhậm cùng lần với DCC Tạ 
Quang Bửu chứ không phải Trưởng Nguyễn Thúc Tuân. 

Năm 1957 Trưởng Cung Giũ Nguyên được phong nhậm DCC 



155 




Thiếu & Tráng mà thôi nên Khóa Bằng Rừng 1958 & những khóa sau 
đó đều không có BR Ấu. 

Cuối năm 1961 đầu năm 1962, Trưởng Robert của Văn phòng 
HĐTG qua mở Khóa BR Ấu cho HĐVN, Trưởng Nguyễn Thúc Tuân, 
Trưởng Lê Văn Ngoạn 8i Chị Quỳnh Hoa làm phụ tá 8i HLV (lúc đó các 
Trưởng này chỉ có bằng Bạch Mã)... sau trại các HLV này được trao 
Bằng Rừng Ấu. 

Tiếp sau đó Trưởng Tuân & Tr. Quỳnh Hoa tham dự khóa ITTC 
(Internatioal Training the Team Course) tại Mã Lai, khi về Trưởng Tuân 
được cử làm Akéla Leader, còn Trưởng Quỳnh Hoa được cử làm 
Assistant Akéla Leader... 

Từ đó HĐVN mới cấp Bằng Rừng Ấu cho các Trưởng ngành 
Ấu: 

1963 - Có các Trưởng: LƯU Hồng Phúc, Trần Văn Đức, Nguyễn 
Văn Tạc, Nguyễn Thị Mỹ Liên, LƯU Thị Diệu Liên & Nguyễn Thị Hoa. 

1964 -Có 2 Trưởng: Trần Văn Lược 8i Trần Thị KimOanh. 

1965 - Có các Trưởng: Đoàn Lai, Lê Viêm, Trần Văn Thao & 
Đinh Xuân Phức. 

1966-Tr'ân Văn Hiến & Nguyễn Thới Hòa. 

Sau Tết Mậu Thân, Akéla Leader Nguyễn Thúc Tuân vô bưng, 
Assistant Akéla Leader Quỳnh Hoa sang Hoa Kỳ học về Quản thủ Thư 
viện - nên hai vị trí này bị khuyết. 

Trong kỳ Đại Hội Đồng cuối năm 1969 đâu năm 1970, Hội 
Đồng HLQG đề cử Trưởng Trần Văn Lược và Trưởng Lê Văn Ngoạn 
đảm trách LeaderTrainerngànhẤu.Từnăm 1970tấtcả các Trưởng HL 
4 gỗ đều gọi chung là Leader Trainer (LT) chứ không còn gọi là DCC 
hoặc Akéla Leader... vì đều trực thuộc WOSM chứ không còn dưới 
quyền Trại Trưởng Gilvvell. 

Trong Đại Hội Đồng Toàn quốc năm 1973 họp tại Trường 
Nguyễn Bá Tòng ở đường Hoàng Hoa Thám (Gia Định), Hội đồng 
Huấn luyện Quốc gia bầu lại Trại Trưởng, sau 3 vòng bỏ phiếu, vẫn bất 
phân thắng bại giữa Trưởng Mai Liệu & Trưởng Lê Mộng Ngọ... cuộc 
họp kéo dài quá nửa đêm, mọi người mệt mỏi... Cựu Trại Trưởng Lê 



156 



Mộng Ngọ bèn dùng phiếu của mình để bầu cho Trưởng Mai Liệu. 

Sau đó HĐHLđềcửthêm2 LTThiếu-Kha là Trần Trung HỢpvà 
Tôn Thất Sam, Hội đồng Huấn luyện thông qua rất nhanh với đa số 
tuyệt đối. 

Sau cuộc bầu cử, Trưởng Nguyễn Quang Minh, Tổng thư ký 
của Bộ TUV (mới đắc cử) kiêm thư ký buổi họp đã làm văn thư báo cho 
VP HĐTG. 

Sau này khí về nước, Trưởng NQM biết Lm Nguyễn Thới Hòa 
được phong nhậm LT ngành Ấu thì ngạc nhiên vì lúc Trưởng Minh báo 
cáo cho HĐTG thì không có. 

Nguyên do như sau: Trong năm 1973 có Khóa Huấn luyện LT 
(CLT: Course for Leader Trainer) tại Nhật Bản, có 3 Trưởng xin theo 
học: Trần Trung Hợp, Nguyễn Đăng Lập & Lm Nguyễn Thới Hòa. Có lẽ 
sau khóa học, ngành Ấu xin cử thêm LT nên Trại Trưởng Mai Liệu đề cử 
thêm và trao tại VN trong kỳ trại HL cuối cùng ở Đồng Công năm 
1974, chứ không thể có chuyện APR trao trực tiếp vì theo nguyên tắc 
Quốc Tế, việc trao dây & gỗ (dù là BR, ALT hay LT) phải lấy từ cổ của 
người có trách nhiệm (Trại Trưởng, Khóa Trưởng, LT) rồi tròng vào cổ 
của người thụ phong với lời nhắn nhủ "Anh hãy cùng tôi chia sẽ trách 
nhiệm của Phong trào giao phó"... chứ không theo kiểu trao huy 
chương... cho nên không thể có chuyện do Gilvvell hay APR trao... mà 

chỉ gửi Chứng chỉ Honorable Carge về cho Trại Trưởng Quốc Gia trao. 

* 



* * 



Cảm ơn Trưởng Bưu đã tặng sách quí. Chúc Trưởng luôn 
phong độ để tiếp tục viết sách làm giàu kho tàng tài liệu cho các Thế 
hệ sau biết được HĐVN đã có một thời nhưthế! 




SƯ TỬ ĐẢM ĐƯƠNG 



157 



Điểm báo 



http://www.giaoducvietnam.vn/Giao-duc-24h/Phai- 

gieo-nhieu-giong-cay-thien-de-cay-ac-khong-danh-het-dat- 

postl56816.gd 

Phải gieo nhiều giống cây thiện để cây ác không dành hết 
đất 

TẠ QUANG SUM 

27/03/15 06:07 

THẢO LUẬN (1) 

(GDVN) - Mỗi con người được sinh ra như mảnh đất hồn 
nhiên. Phải gieo nhiều giống cây thiện đê’ cây ác không dành hết 
đất... đó là nguyên lý chính tắc của GD. 

LTS: Quý bạn đọc đang theo dõi bài viết của thầy giáo Tạ 
Quang Sum, giáo viên Trung học cao cấp, Nguyên hiệu trưởng 
trường THPT Trần Hưng Đạo, Cam Ranh, Khánh Hòa. Ở bài này, 
là câu chuyện tham gia hướng đạo của chính ông, dù đã là quá 
khứ, nhưng vẫn là những bài học nóng hổi cho hôm nay. 

Trân trọng giới thiệu cùng độc giả 

Bao năm xa rồi nhưng kí ức trong tôi vẫn hiển hiện một thời 
trai trẻ, cảm xúc vẫn tuôn trào mỗi khi nhớ về năm 14 tuổi gia đình cho 
tôi đi "Hướng đạo". Buổi sáng hôm ấy ngày cuối thu, tiết trời Nha 
Trang mát và trong xanh, tôi cùng mấy người bạn đến đạo quán Nha 
Trang gặp các trưởng trong thiếu đoàn Bạch Đằng X in gia nhập. 

Chỉ với thủ tục đơn giản, chúng tôi được giới thiệu vào một 
nhóm đã có sẵn 8 người. Trong mắt tôi tất cả họ thật đẹp với trang 
phục Hướng đạo sinh: Mũ bê rê đen -Áo ka ki vàng ngắn tay -khăn 
quàng màu xanh lá cây - vai mang phù hiệu đơn vị - Ngực gắn biểu 
tượng hoa bích hợp - Quần soóc xanh dương - Giày vải cao cổ - Lưng 
thắt cuộn dây thừng và tay phải cầm gậy 1,6 mét... Đang ngồi trên sân 



158 




cỏ họp bạn vào sáng chủ nhật. 

Chúng tôi hội nhập rất nhanh sau khi được tìm hiểu về phong 
trào và tham gia những sinh hoạt, những trò chơi, những buổi tập 
huấn, những bài hát.. .rất thanh niên. Hàng tuần vào chiều thứ sáu, 
khi có tiếng huýt sáo giai điệu: là la lá la là la lạ lạ lạ lạ la... vẳng lên, tôi 
vội chạy ra cổng nhà để nhận thư họp đoàn. 

Rồi một sáng tinh mơ bên đất trại hòn Chồng, tôi và nhiều bạn 
mới được công nhận chính thức là thành viên của gia đình Hướng đạo 
qua lễ tuyên hứa. Những lời hứa ngắn gọn trong một khung cảnh thật 
trang nghiêm: Tôi xin lấy danh dự hứa ràng: Tôi sẽ cố gắng hết sức 
mình để làm bổn phận đối VỚI tổ quốc - Giúp đỡ mọi người bất cứ lúc 
nào - Tuân theo Luật Hướng đạo. Làm chúng tôi thấy như lớn hẳn lên, 
trách nhiệm nhiều hơn với chính mình và xã hội. 

Ngoài việc được vui chơi giao tiếp với bạn bè phù hợp tâm lý 
lứa tuổi, những sinh hoạt thường kỳ - những kỳ trại - những chuyến 
du khảo... đã cuốn hút chúng tôi đến độ không ai bỏ lỡ dịp nào. Đó là 
những lớp và trường học mang bản chất tự chủ - tự nguyện - tình 
nguyện, đã trang bị cho chúng tôi nhiều kiến thức về sinh hoạt thanh 
thiếu niên (TTN) - truyền thông tin - mưu sinh thoát hiểm - cứu hộ cứu 
nạn - tổ chức cuộc sống tập thể - nghĩa vụ với cộng đồng - bảo vệ môi 
trường và thiên nhiên.... 

Phong trào đã rèn luyện chúng tôi trở nên linh hoạt và năng 
động hơn trong cuộc sống hàng ngày, tinh thần " Hướng đạo: dẫn 
đường" nhắc nhở mỗi thành viên luôn phải tiên phong, gương mẫu, 
hành xử và ứng xử với chung quanh có văn hóa và nhân đạo. 

Các bạn sinh viên tình nguyện Hà Nội trong một hoạt động năm 2013 
tại Mỹ Đình. Ảnh GDVN 

Có lần đang trên đường đến đất trại họp bạn chúng tôi gặp 
đám cháy, thế là tất cả bỏ xe đạp và ba lô bên đường lăn xả vào để 
giúp sơ tán người dân - cấp cứu nạn nhân - tải thương - dập lửa... Có 
dịp hè chỉ với 12 người, chúng tôi tổ chức du khảo Nha Trang - Đà Lạt 
bằng xe đạp, vừa đi vừa chơi trò chơi lớn, đến chiều thì hạ trại nghỉ 



159 



ngơi qua đêm. 

Dù ở đâu vẫn có trại ở, bếp, khu vệ sính ngăn nắp, nội quỵ trại 
chặt chẽ, sinh hoạt không 'ôn ào, không có việc ăn nhậu la hét gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến chung quanh. Đến giờ ăn luôn diễn ra nghi thức 
nhớ ơn cảm động: Mọi người đứng quanh bàn ăn, khoanh tay, cùng 
nhau cất lên lời ca Trước mâm cơm canh giờ này, cùng nhau chắp 
tay, bát cơm tuy vơi mà đầy, khổ cực đắng cay. Ăn trái nhớ kẻ 
trồng cây. Uống nước xin nhớ lấy nguồn. Bát cơm tuy vơi mà đầy, 
khổ cực đắng cay. 

Sáng mai tiếp tục hành trình thì dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời 
đất trại. Lên đường là trang phục nghiêm chỉnh, áo quần, mũ, khăn 
quàng luôn sạch, tư thế luôn sắp sẵn đúng với tinh thần Hướng đạo. 
Thỉnh thoảng chúng tôi còn đến với các ấu đoàn, giao lưu với bầy sói 
con được chăm sóc bởi các trưởng quy định là nữ, các chị trưởng 
Akêla-Balu nổi bật tính cách đảm đang của người phụ nữ Việt Nam, 
dù ở đâu và môi trường nào thì vẫn rất ấm áp phong cách làm chị, làm 
mẹ. 

Mỗi chúng tôi luôn tự hào về vai trò Hướng đạo sinh của mình 
với gia đình và xã hội, chuẩn mực về chân - thiện - mỹ luôn định 
hướng chúng tôi trong mọi phần cuộc sống. Mỗi thiếu sinh đều ước 
mong được đến tuổi lên Kha - lên Tráng, tự hứa với mình suốt đời sẽ 
phấn đấu gắn bó với phong trào. 

Hướng đạo là một phong trào TTN thành lập năm 1907 có 
xuất xứ từ Anh quốc, được du nhập vào Việt Nam từ năm 1931 nhờ 
các trưởng: Hoàng Đạo Thúy - Tạ Quang Bửu - Phạm Ngọc Thạch - 
Tôn Thất Tùng. Phong trào được duy trì phát triển bởi các trưởng: Trần 
Duy Hưng - LƯU Hữu Phước - Cung Giũ Nguyên... 

Tháng 5/1946 tại Bắc Bộ phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp các 
trưởng Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng và các đại biểu trong Bộ Tổng 
uỷ viên hội Hướng đạo đến báo cáo về công việc của Hội và đề nghị 
Người làm Hội trưởng danh dự Hội Hướng đạo Việt Nam, Người đã 
nhận lời. Trong những năm bôn ba hải ngoại, đi tìm đường cứu nước, 
lúc đến nước Anh, Bác Hồ đã từng tham gia phong trào Hướng đạo " 



160 



Boy- Scout ". Năm 1915, Bác đã đi cắm trại ở Êcốt (Ecosse). 

Qua nhiều năm tháng hoạt động, phong trào Hướng đạo Việt 
Nam đã hun đúc rèn luyện nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam ưu tú 
phụng sự tổ quốc suốt chiều dài hai cuộc chiến tranh vệ quốc và xây 
dựng nền độc lập cho nước nhà. Nhưng rồi đất nước trải qua nhiều 
biến cố, Hướng đạo bị quên lãng. Những ai từng gắn bó một thời 
phong trào thanh thiếu niên này không khỏi ngậm ngùi hoài niệm với 
muôn nghìn tiếc nhớ!!! 

Những năm sau này khi được bổ nhiệm chức vụ quản lý 
trường học, tôi đã tìm cách vận dụng tổ chức nhiều sinh hoạt ngoài 
học trình cho học sinh, nhưng khó thực hiện và hiệu quả không cao vì 
rất nhiều nguyên nhân. Trong đó phải kể đến sự chủ quan khi nhiều 
người chỉ biết và quen dựa dẫm vào tổ chức Đội, đoàn. 

Lý tưởng chức năng của Đội, Đoàn rất cao đẹp, phạm vi và 
phạm trù hoạt động rộng khắp, thế nhưng thực tế cho thấy hiện nay 
Đội, Đoàn không còn nguyên mẫu là tổ chức của thanh thiếu niên, mà 
trở nên một bộ phận quản lý học sinh trong trường học. Phong cách 
hoạt động xơ cứng, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, cán bộ phụ trách 
thiếu được đào tạo chuyên nghiệp, thiếu vai trò thủ lĩnh và nguồn 
động lực... làm cho hoạt động của Đội, đoàn trở nên đơn điệu. 

Đặc biệt thời gian năm học được mọi nhà trường tận dụng để 
dạy chữ chính khóa, dạy tăng cường, dạy thêm. Hầu hết các trường 
học không tha thiết với việc tổ chức vui chơi cho giới trẻ, xem nhẹ việc 
giáo dục nhân cách và lý tưởng cho những lớp công dân kế thừa qua 
các hoạt động thanh thiếu niên. 

Trong điều kiện các cổng truyền thông mở rộng, giới trẻ được 
tiếp xúc với nhiều thông tin về đời sống xã hội phương Tây, với tình 
dục, với văn hóa văn nghệ khác biệt truyền thống dân tộc. Đó cũng là 
lý do ngày càng có nhiều hành vi tự phát ở học sinh như: bạo lực học 
đường, lệch lạc sức khỏe sinh sản vị thành niên, méo mó cảm thụ vân 
hóa vân nghệ, phổ biến lối sống thực dụng, ham chuộng thời trang 
thiếu định hướng 

Nói một cách tổng quát: Phần hồn của thanh thiếu niên học 



161 



sinh hiện đang bị bỏ rơi, thiếu châm sóc nghiêm trọng. Ở trường học 
đang có sự nhầm lẫn giữa giáo dục (GD) và nhồi nhét kiến thức, phần 
GD bị xem nhẹ, phần nhồi nhét kiến thức được coi trọng vì nhiều lý do, 
trong đó việc kinh doanh GD là động cơ chủ yếu. Bởi vậy nhiều hoạt 
động GD mang tính khoa học nhân bản khác không có chỗ đứng 
trong tổng thể chương trình năm học, mà Đội - Đoàn không quán 
xuyến được hết và thoái trào tính tình nguyện hấp dẫn. 

Mỗi con người được sinh ra như mảnh đất hồn nhiên. Phải 
gieo nhiều giống cây thiện để cây ác không dành hết đất... đó là 
nguyên lý chính tắc của GD. Có lẽ đã đến lúc cần thừa nhận sự chính 
danh và cho phép hoạt động nhiều tổ chức thanh thiếu niên khác của 
xã hội, của tôn giáo, trong đó có Hướng đạo. 

Dưới sự chủ trì của Đội - Đoàn, sẽ phát huy được tác dụng tích 
cực của các tổ chức thanh thiếu niên này trong việc tạo ra sân chơi bổ 
ích để tăng cường giáo dục thanh thiếu niên, theo đúng truyền thống 
văn hóa và nhân văn của dân tộc. Gần đây nghe ở Cần Thơ-TP Hồ Chí 
Minh - Đà Nang và Hà Nội, đã có nhiều nhóm Hướng đạo được sinh 
hoạt, đó là tín hiệu đáng mừng. 

Mong sao phong trào được hồi sinh, góp phần tích cực vào 
công cuộc GD nhiều thế hệ trẻ Việt Nam có đủ trí và lực, nâng tầm 
quốc gia trên đường hội nhập quốc tế. 




HƯỚNG ĐAO VI ÊT NAM 



• • 



162 



Mạn đàm 

Tìm hiểu tổ chức của HĐVN 
theo ranh giới địa phương 



Một chiều cuối tuần, Tôn Thất Hoàng Lộc dẫn một Toán 
Hướng Đạo về nhà giới thiệu với SưtửĐảm đương: 

- Thưa Ông nội có mấy Trưởng HĐ đã kết thân với cháu trong 
dịp tham dựTọa đàm với Trưởng Amstrong về Huấn luyện Bằng Rừng 
Thế kỷ XXI của Hoa Kỳ. Các Anh muốn được gặp Ông. 

- Kính chào Ông, hôm Ông đưa Hoàng Lộc đến Hội trường giới 
thiệu với Trưởng Hiệp & Amstrong rồi đi ngay, sau đó mới biết Ông là 
Sư tử Đảm đương, chúng cháu tiếc không được làm quen để học hỏi. 
Hôm nay tụi cháudu hành lên Đalat, trước hết là đến thăm Ông để học 
hỏi, sau là xin phép Ông cho Hoàng Lộc dẫn chúng cháu lên Thung 
lũng Tình yêu đốt lửa dặm đường tối nay. 

- Chào các Em! Trong HĐ chỉ có Huynh Đệ chứ không xưng 
Ông và Cháu, nếu cách biệt tuổi tác, ngại xưng hô 'Anh, Em" thì gọi 
"Trưởng, xưng Tôi" là được rồi. Các Em muốn tìm hiểu điều gì nào?! 

* Thưa Trưởng, trong HĐ có các đơn vị hành chánh gọi là 
ĐẠO và CHÂU, bắt nguồn từ đâu mà có tên như vậy? 

- Ngày xưa, lúc mới thành lập HĐ, các Trưởng sáng lập muốn 
giữ bản sắc dân tộc, đặt tên theo Tỉnh thành nhỏ là Đạo và khu vực lớn 
hơn gồm vài ba tỉnh thành gọi là Châu. Ngày nay các Em thấy tên Câu 
Ông Đạo ở ngay đầu bờ hồ Xuân Hương là do Ông Quản đạo Đalat bỏ 
tiền xây dựng... Ngày xưa Thành phốĐalatvà xứ Đồng Nai Thượng đất 
hẹp người thưa nên do Ông Quản đạo điều hành... Nếu nhiều Tỉnh 
nhỏ họp lại thành khu vực lớn hơn thì gọi là Châu, chắc hẳn các Em đã 
học lịch sử vẫn còn nhớ khi xưa vua Chiêu Thành đã cống nạp cho 
Chúa Nguyễn hai Châu Ô và Lý để xin cưới Huyền Trân Công chúa nên 
bờ cõi nước ta được mở rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Nam... chứng 
tỏ một Châu gồm vài ba Tỉnh... 

* Vậy thì mình lập một đơn vị ở một Tỉnh ly nào chưa có HĐ 



163 




thì có được coi là mình lập thêm một Đạo mới không? 

- Nếu ở một địa phương chỉ mới lập đợc 1 Bầy Sói + 1 Đoàn 
Thiếu + 1 Kha Đoàn + 1 Toán Tráng thì gọi là Liên đoàn Biệt lập. Khi nào 
có 2 Liên đoàn trở lên thì mới họp thành một Đạo. Các Tỉnh nhỏ, dân 
cư thưa thớt, ít HĐS thì thường chỉ có 1 Đạo. Ví dụ: Quảng Trị chỉ có 
Đạo Ái Tử, Pleiku có Đạo Gia Lai... ít ra là 2 Tỉnh mới họp thành 1 Châu. 
Ví dụ Châu Quảng Thừa gồm Quảng Trị & Thừa Thiên. Tuy nhiên ở các 
Đô thị lớn như Saigon - Gia Định có rất nhiều HĐS họp lại thành 17 
Đạo nên phải chia thành 3 Châu: 

CHÂU GIA ĐỊNH gồm 5 Đạo: Bạch Đằng, BắcThành, Bến Nghé, 
Bình Than, Đông Thành, Thủ Đô. 

CHÂU SÀIGÒN gồm 6 Đạo: Biển Đông, Diên Hồng, Hải Long, 
Hoa Lư, Tân Bình & Tây Hồ. 

CHÂU BÌNH TRIỆU gồm 5 Đạo: cửu Long, Phiên An, Tân Hiệp, 
Trùng Dương, Xuân Hòa. 

Tên của các CHÂU thường lấy Địa danh liên hệ để người ta có 
thể biết nó nằm ở Vùng - miền nào: Trường Sơn, Saigòn, Tiền Giang, 
Hậu Giang... 

* Vừa rồi chúng em có được đọc một tài liệu của Đạo Xuân 
Hòa, thấy có đề cập: "Đạo VCT chỉ có tên với vài Sói con, vài Thiếu 
sinh và vài Trưởng... vậy còn chưa bằng nhân số 1 đoàn mà sao lại 
gọi là ĐẠO? Còn Xuân Hòa có hơn 500 HĐS mà sao cũng chỉ là một 
Đạo? 

- Nếu Em đọc trên tài liêu in ấn đàng hoàng thì Em có thể tin đó 
là sự thật vì những gì Trưởng HỢp phát biểu đều có bằng chứng cụ thể. 
Hiện giờ không có Trưởng nào, kể cả Trưởng Cựu Tổng ủy Viên, mà 
còn giữ được hồ sơ đầy đủ các văn bản của HĐVN, văn thư đi, đến... 
sắp xếp đầy đủ theo thứ tự ngày tháng... nhìn tủ hồ sơ lưu trữ của Đạo 
Xuân Hòa tôi phải bái phục! 

Thực tế hiện giờ vì chưa có Hội HĐ chính thức nên ai muốn lập 
Châu, Đạo, Liên đoàn đều tự quyền làm nên thành ra vô số "sứ quân", 
ai muốn mở Trại Huấn luyện thì cứ mở... thành thử mất hết giá trị. 

Nếu nói Xuân Hòa có trên 500 HĐS thì đó là số có đóng bảo 
hiểm, nếu kể cả số không đóng bảo hiểm có thể còn hơn... vì Xuân Hòa 



164 



đã tái hoạt động từ năm 1980, và có Trưởng Cung Giũ Nguyên mở các 
khóa Huấn luyện Trưởng, ngay cả khi Trưởng Nguyên ngừng sinh 
hoạt, Trưởng Hợp còn tiếp tục mở nhiều Khóa BR và Khóa ALT... Các 
khóa sinh theo học cũng bở hơi tai vì học dài ngày mà cũng chưa được 
cấp chứng chỉ... Vì Xuân Hòa đào tạo Trưởng để điều hành và phát 
triển các đơn vị của "chính mình" nên Trưởng HỢp rất khắc khe... Tôi rất 
tán đồng quan điểm Huấn luyện của Trưởng Hợp, nếu dùng BR làm 
mồi câu, Trưởng không có năng lực thì làm sao Đoàn sinh khá lên 
được, Đoàn sinh mà kém thì Phong trào lụn bại! 

Vì muốn ngồi lại với các đơn vị ở địa phương nên Gia đình 
Hướng Đạo Xuân Hòa (GHX) tự thu mình thành Đạo Xuân Hòa, chứ kể 
theo nhân số và địa bàn hoạt động thì GHX phải thành vài Châu mới 
xứng. 

* Ai có quyền trao dây 4 gỗ? Cựu TUV hoặc Cựu TTK có 
quyền ấy không? 

- Đúng nguyên tắc thì chỉ có Trại Trưởng Quốc gia mới có 
quyền đại diện Gilvvell trao dây 4 gỗ cho 1 Trưởng Huấn luyện với điều 
kiện Trưởng ấy được Hội Đồng LT thông qua với đa số. Dây 4 gỗ phải 
lấy từ cổ của Trại Trưởng tròng vào đầu của LT được tấn phong với ý 
nghĩa "Trưởng cùng tôi chia xẻ trách nhiệm HL mà Phong trào giao 
phó", ngoài Trại Trưởng QG không ai có thể đảm nhiệm việc này kể cả 

Cựu Trại Trưởng QG chứ kể gì Cựu Tổng ủy Viên hoặc Cựu TTK! 

* 



* Cảm ơn Trưởng đã giúp cho chúng em thêm nhiều kiến 
thức. Chúng Em xin lỗi đã làm mất thì giờ quý báu của Trưởng. 
Kính chào Trưởng, chúng Em cùng Hoàng Lộc đi lên Thung lũng 
Tình Yêu đốt lửa dặm đường tối nay! 

- Trưởng ở đây ngày dài tháng rộng, các Em lên đây trong dịp 
cuối tuần mà dành thời gian đến đây thăm Tôi, đó mới đúng là thì giờ 
quý báu. Cám ơn Các Em! Chúc các Em một cuộc du hành vui vẻ và một 
buổi Lửa dặm đường đầy thú vị. 

Tôn Thất Hoàng Lộc 

Chép lại theo ghi âm trong Smarphone 



165 



]fiMBOREE MỌP Lực 2015 - JfĩMB0REE HỌP Lực 2015 - JfiMB0REE HỢP Lực 2015 - JflMB0REE HỢP Lực 2015 - JfiMB0REE MỢP Lực 2015 - ỊRMBOREE HỢP Lực 2015 




166 






TRẠI HỌP BẠN HỢP Lực 2015 





Dựng Lều 

(Tặng Các Em Thiếu Sinh Của Tôi 50 Năm Trước) 

Dựng lều bằng hai tấm tent 

Hai đầu có gậy dây căng vững vàng 

Gậy cao thước sáu thẳng hàng 

Cột thuyền là nút thắt càng đẹp thêm 

Hai cọc thẳng lối hai bên 

Đóng sâu xuống đất, bên trên còn chừa 

Dùng dây gai hoặcdâydừa 

Buột vào đầu cọc cho vừa lều căng 

Các góc phía dưới tấm tent 

Bốn cọc, nút thắt phân vân làm gì 

Trong vòng vài phút tức thì 

Lều ta đã dựng, còn gì nữa không? 

Ấy mà có chuyện chưa xong 

Xem lại hướng gió tây đông thế nào 

Kẻo khi gió nổi ào ào 

Tung bay lều chỏng, nơi nào trú đêm? 

Nhớ rằng phải nhớ đào thêm 

Rảnh sâu cho nước chảy liền sớm trưa 

Tránh khi trời đổ cơn mưa 

Mọi người đều ướt có chừa ai đâu 

Xong rồi phải nhắc nhở nhau 

Tent đôi tấm nhỏ hai đầu chắn che 

Trại mùa xuân hay mùa hè 

Chiếc lều chung của bạn bè đội ta 

Giữ sạch đẹp như giữ nhà 

Đồ đạc sắp xếp khéo là gọn ngay 

Dặn lòng: chớ có tiện tay 

Vô tình bỏ rác trong hay ngoài lều 

Giữ cho thật sạch sớm chiều 

Huynh trưởng chấm điểm tỏ điều ngợi khen 

Lều là nhà của các em 

Ngôi nhà Hướng Đạo ấy niềm vui chung 

Sống vui sống khỏe sống hùng 

Trò chơi hữu ích ta cùng dựng xây 

Hôm nay dưới mái lều này 

Ngày mai nhớ mãi tháng ngày thanh xuân 



168 



Phong Châu 



Những chữ ký rừng.... 



Cọp chết để da, dân Rừng chúng ta chết để chữ ký. Nếu 
không có ai sưu tầm lưu lại những chữ ký đặc biệt này thì nó sẽ đi 
vào quên lãng. Cho nên mùa Xuân Ất Mùi 2015 một Hội đồng 
Rừng của Bắc kỳ họp tại Hoa Lư động do cụ Hổ Sứt chủ trì. Hội 
đồng Rừng Trung kỳ họp tại Bạch Mã sơn dưới sự chủ trì của Hồng 
Sơn Dã Mã và Hội đồng Rừng của Nam kỳ họp tại Tùng Nguyên do 
Sếu Vườn điều khiển, đã phân loại các chữ ký theo diện: 

1. Siêu Sao 

2. Huy chương Vàng 

3. Huy chương Bạc 

4. Huy chương Đồng 

5. Huy chương Nhôm 

5. Huy chương Chì 

6. Huy chương Kẽm 

7. Huy chương Bausite (Bô-xít) 

Các Cụ Hoàng Lão Hổ, Ngựa Rừng Hồng Sơn và sếu vườn 
Đồng Nai đã có công phân loại kỹ càng nhưng chắc cũng có phần 
thiếu sót, chưa thỏa đáng. Xin cứ nêu ra đây để các dân Rừng góp ý 
chỉnh sửa. 

1. Chữ ký Rừng thuộc loại siêu sao có 12 chữ ký ở đây chỉ nêu 
tượng trưng 3 người: Sư Tử Đảm Đương, Công Khéo Léo, Đại Bàng 
Bản Lãnh. 




169 




2. Chữ ký Rừng đạt huy chương vàng có 12 chữ ký: Nai Tơ Tự 




3. Chữ ký Rừng đạt huỵ chương Bạc có 12 chữ ký: Anh Vũ 
Chuyên Cần, Bướm Vô Tư, Vịt Trịnh Trọng. 





4. Chữ ký Rừng đạt huy chương Đồng có 12 chữ ký: Cao Cát 




c&àítií; ALJ 

1 STu- r r-ĩ -ữ. 3 



5. Chữ ký Rừng đạt huy chương Nhôm có 12 chữ ký: Sơn 
Dương Trầm Tĩnh, Tê Giác Trầm Tĩnh, Thiên Naa Siêng Năna. 

f£ _ ™ 





170 



6. Chữ ký Rừng đạt huy chương Chì có 43 chữ ký: Diều Hâu 
Kiên Tâm, Họa Mi Đảm Đang, Nai Hoạt Bát. 





7. Chữ ký Rừng đạt huy chương Kẽm có 58 chữ ký: Bướm Nhiệt 




8. Chữ ký Rừng đạt huy chương Bauxit có 62 chữ ký: Trâu Lịch 
Thiệp, Gấu Trúc Nhiệt Thành, Hải Lỵ Mơ Mộng. 








Sáo Dễ thương 

(trích trong cuốn "Chuyện Kỳ Thú 4.818 dân Rừng Bách 

HỢp") 



171 



Lễ ra mắt đạo Văn Lang 



Hồi 9g ngày 14/6/2015 tại khu di tích Đền Hùng - Q9, lễ ra mắt của 
Đạo Văn Lang đã được tổ chức trang trọng với thành phần huynh 
trưởng nhưsau: 

Đạo trưởng LT Nguyễn Tuấn, uv Liên lạc Quốc tế 

Đạo phó Phan Gia Anh (Nguyên Đạo trưởng Đạo Phú Xuân, 
Huế trước 1975) đặc trách huấn luyện 

Đạo phó Lương Mâu Dũng (Nguyên Đạo trưởng Đạo Lâm 
Viên trước 1975) đặc trách sinh hoạt 

Đạo phó Nguyễn Hữu Sang (Nguyên Đạo phó Đạo Quảng 
Ngãi trước 1975) đặc trách hành chánh quản trị 

LĐT Duy Tân Phan Hữu Thiềm, LĐT Trí Việt Trương Thụy Túy, 
LĐT Saparan Chế Quốc Minh 

Tổng số có 170 HĐS, trong đó có có 12 trưởng HHR, 14 
trưởng Dự bị. 

Dù xa xôi huynh trưởng các đơn vị bạn cũng đến chung vui rất 

đông: 

GHX do Gia trưởng Nguyễn Ngọc Hân dẫn đầu với 5 huynh 
trưởng cốt cán của 3 Đạo XH 1 , XH 2 và XH3, Tr Võ Văn Tất (Nguyên 
Đạo trưởng Đạo Đông Thành trước 1975), Tr LT Trần Trung Phúc, Tr 
Nguyễn Bá Thùy (Đạo trưởng Đạo Cửu Long), Tr Lê Ngọc Hùng (Đạo 
trưởng Đạo Non Nước), Đỗ Hữu Long (Đạo trưởng Đạo Phong Châu), 
Tr Mai Đức Hướng (LĐT LĐ Tao Phùng), Tr Đỗ Đình vương (LĐT 
Nguyễn Trãi), Tr Dương Văn Ánh Linh (LĐT LĐ Lê Văn Lộc), Tr Trần 
Trọng Thảo (UV Giao Tế), Tr Trần thị Diệu Quỳnh (Đạo phó Bạch Đằng), 
Tr Nguyễn Văn Hưng (Đạo Đông Thành), Tr Phạm Đông Huy (LĐT LĐ 
Bạch Đằng), TrĐinh Thị Nga (LĐT Đinh Bộ Lĩnh), Tr Nguyễn Văn Hùng 
(LĐT Thoại Ngọc Hầu), Tr Phạm Văn Tùng (Tráng đoàn Raboni), Tr Võ 



172 




Văn Nhân (Tráng trưởng Bách Việt), TrTrần Tuấn Huy (Tráng trưởng Ra 
Khơi), đặc biệt có anh Cáo Lãng Tử Bùi Năng Phán ở phương xa cũng 
đến dự... 

Anh Đạo trưởng đã tường trình về việc thành lập đạo, đơn vị 
lâu niên nhất là LĐ Duy Tân, kế đến là LĐ Saparan và năm 2014 là LĐ Trí 
Việt. Cũng trong buổi lễ này, Tr Mai Đức Hướng đã đọc quyết thành 
lập Đạo Văn Lang và LT Nguyễn Quốc Khánh đã thay mặt BĐH trao 
quyết định này cho anh Đạo trưởng. Thay mặt quan khách, LT Vũ 
Ngọc Hoàn Phó gia trưởng Xuân Hòa đã ngõ lời chung vui và chúc 
Đạo Văn Lang ngày một phát triển. 




173 



Chuyên đi cứu trợ nạn nhân 
bị động đất ở NEPAL 



Qua thông tin đại chúng như vô tuyến truyền hình, báo 
chí.. .chúng ta đã theo dõi trận động đất ở Nepal vừa rồi. Một trận thiên 
tai thật khủng khiếp mà dân tộc Nepal phải gánh chịu với bao đau 
thương mất mác.Trước cảnh đau đớn ấy, tôi cũng có tâm trạng đau 
thương như bao người trên thế giới, nhưng tôi là một Hướng đạo sinh 
ngoài việc rơi lệ trước thảm cảnh, tôi nghĩ bản thân mình cần làm một 
việc gì đó một cách cụ thể và tích cực để chia sẻ phần nào nỗi thương 
đau với người bị nạn. Và cũng cô' gắng tiếp tay với những người thiện 
nguyện, những anh chị em Hướng đao nước ngoài, hầu mong tìm kiếm 
giúp đỡ nhũng người sống sót, tìm lại của cải và chỉnh sửa nhà của cho 
họ. 

Tôi quyết tâm đến Nepal. Là một nữ nhi như tôi, vả lại một 
thân, một mình không có bạn bè, không có đoàn thể cùng đi thì e cũng 
khó. Cứ suy đi tính lại mãi nhưng cuối cùng tôi cũng mạnh bước ra đi. 
Trước hành động của tôi có người nói:" nó lỳ thật, bộ nó uống mật gấu 
sao nó liều thế", nhưng cũng có người cảm thông nên động viên tôi và 
khen tôi dũng cảm:"Thật không làm hổ mặt anh thư, có như vậy mới là 
Hướng đạo sinh chứ ! Tôi nghĩ người Hương đạo đã hứa "giúp ích mọi 
người" (lời hứa của Hướng đạo), và trong điều luật thứ ba nhắc nhở tôi 
cô' gắng hết sức giúp ích tha nhân. Nó như động lực, luôn luôn nhắc 
nhở, thôi thúc, đông viên tôi mạnh bước thẳng tiến.Trong quá trình cứu 
trợ, tôi gặp rất nhiều niềm vui đầy khích lệ, nhiều bài học khó quên, song 
cũng không ít khó khăn cần kiên nhẫn khắc phục : 

1.- Nối vòng tay lớn: Ngày đầu tiên đến Nepal, khi gia nhập với các 
nhóm Hướng đạo ở gần thủ đô Kathmandu, các anh các chị rất chân 
thực và vui vẻ. Khi biết tôi là Hướng đạo Việt Nam mới đến để tiếp tay 
cùng các anh chị trong việc cứu trợ, mọi người vây quanh tôi vui mừng 
đón chào một cách nồng nhiệt, niềm nỡ và thân thiện, đầy tình thân ái 
.Tự nhiên tôi thấy sung sướng và hãnh diện mình là người Việt Nam. 
Chưa bao giờ tinh thần dân tộc dâng tràn trong tôi như lúc này và cũng 



174 





giây phút thiêng liêng đó tôi rất vinh dự mình là Hướng đạo sinh Việt 
Nam .Thú thật, những nỗi lo âu trước đâỵ, lo sợ một thân một mình, thì 
bây giờ đã có các anh các chị, có trưởng hướng dẫn và có chương trình 
kế hoạch làm việc cụ thể. Không riêng gì tôi mà các anh các chị khác 
cũng nhanh chóng bắt tay vào việc đầy tin tưởng . 

2.- Tinh thần sáp sẵn: Những công việc như cấp cứu, cứu thương, 
chuyển tải bệnh nhân, di chuyển đồ đạc, làm nhà tạm.v.v.. đối với Hướng 
đao chúng tôi khá quen việc.Ngay từ khi là Hướng đạo Tân sinh, Hướng 
đạo Hạng Nhì, những bước cơ bản đó chúng tôi đã đươc các huynh 
trưởng hướng dẫn, luyện tập, trui rèn nên thao tác nhanh nhẹn. Các 
trưởng cũng nhanh chóng trong tổ chức công việc: như chia thành từng 
nhóm nhỏ, những công víêc nặng nhọc như đào bới thì do các anh nam 
đảm trách, những công viêc nhẹ nhàng, khéo léo, tỉ mỉ thì có các chị 
đảm nhận. Một số trưởng đơn vị của các đoàn cũng tham gia cùng 
nhóm để hướng dẫn và quan sát hầu đảm bảo an toàn cho mọi người. Ở 
đây các trưởng áp dụng Phương pháp hàng đội khá nhuần nhuyễn. 
Các trưởng “dùng người như dùng mộc" vừa khéo léo tế nhị vừa rất khoa 



175 



học cho nên công việc tiến hành êm xuôi, trôi chảy, vui vẻ, thoải mái . 

3.- Tinh thần và tác phong làm việc :Với tinh thần sắp sẵn như đã 
nói ở trên, cho nên cung cách và tác phong làm việc ở đây cũng giống 
như đang sinh hoạt ở quê nhà từ cách tổ chức cho đến những thao tác. 
Các trưởng Hướng đạo dù ở Nepal hay ở Việt Nam đều có phương pháp 
tổ chức giống nhau, nhờ vậy lúc làm việc chúng tôi rất thoải mái. Khâu 
chuẩn bị cũng khá kỹ lưỡng và đầy đủ: từ bao tay bố, găng tay y tế, tua 
vít, búa , cho đến nón bảo hiểm v.v. Còn tinh thần làm việc thì từ các anh 
chị trẻ cho đến các các trưởng già, ai ai cũng hết mình. Ngay cả các 
trưởng năm, sáu mươi tuổi vẫn leo lên mái nhà để tháo tôn, chui xuống 
tầng dưới để lấy những đồ đạc còn sử dụng được cho gia chủ. Còn các 
trưởng lớn tuổi đôi khi đứng không vững giữa các đống đổ nát, người 
này phải nắm tay người kia để giữ cho không ngã xuống, vậy mà các 
trưởng vẫn cố làm để giúp cho người bj nạn . Trưởng Hướng đạo không 
chỉ hướng dẫn các em bằng lời nói mà còn qua việc làm và cũng để làm 
gương cho các em. 




4.-“Tư tưởng không thông, mang bi đông cũng nặng ".Trong 
những lần đi trại, đi thám du, các trưởng khi nói đến lý tưởng Hướng 
đạo, đôi lúc có nhắc đến câu này, vừa để cho vui, vừa khẳng định lý 
tưởng Hướng đạo là rất quan trọng, là điều cần ấp ủ để hướng tới và 
thực hiện ước vọng cao đẹp của Hướng đạo sinh. Trong công việc cứu 
trợ này cũng vậy, tuy chúng tôi có dị biệt về ngôn ngữ, phong tục, tâp 
quán. ..nhưng chúng tôi có cùng chung lý tưởng là giúp ích mọi người 
mà không vụ lợi, và tuy có khác nhau về dân tộc nhưng anh chị em 
chúng tôi là "tứ hải giai huynh đệ". Còn gì bằng một tập thể được quỵ 
kết những người cùng chung lý tưởng của những người anh em một 
nhà thì công việc cứu trợ dù có khó khăn nhưng mọi người cùng chung 
tay hiệp lực để làm cũng dễ thành công . 

5. -". ..Coi Hướng đạo sinh như anh em ruột thit " Trong quá 
trình cứu trợ, chúng tôi luôn luôn quan tâm lẫn nhau từ trong công việc 
cho đến lúc nghỉ ngơi. Có lần, tôi vào căn nhà sụp đổ, khi đi ra đầu tôi 
đụng phải cột nhà, chỉ có vậy mà bạn nữ tráng sinh cùng đi lo âu chăm 
sóc tôi, còn các huynh trưởng thì quan tâm theo dõi coi tôi có bị choáng 
và có ảnh hưởng đến cái đầu của tôi hay không.Trong lúc ăn uống, hoặc 
khi di chuyển, mấy anh mấy chị luôn nhường nhịn chia sẻ cho nhau. 
Điều đó làm cho chúng tôi yêu thương, giúp đỡ nhau và gần gủi nhau 
hơn trong tình huynh đệ Hướng đạo. Sự quan tâm chu đáo và nhiệt tình 
như vậy không phải ở đâu cũng có. Ngay cả những người bạn mới gặp, 
mới tiếp xúc, gương mặt hay tên của họ tôi có thể quên trong một hai 
năm nữa, nhưng những kỷ niệm với anh chị em Hướng đạo sinh thì 
không bao giờ tôi quên trong suốt cuộc đời mình . 

6. -Tinh thần đoàn kết: sở dĩ trong gần cả tháng nay, công việc 
cứu trợ được tiến hành tốt đẹp là nhờ rất nhiều yếu tố, như có một sô' 
điều đã nói trên đây, nhưng nếu thiếu yếu tố đoàn kết thì cũng khó làm 
việc và cũng khó thành công. Đặc biệt đối với Hướng đạo là không phân 
biệttôn giáo, màu da, dân tộc, đảng phái .Chính nhờ vậy mà không kỳ thị 
với nhau, vì vậy chúng tôi rất dễ kết họp để làm việc .Tôi nhớ mãi câu nói 
của anh Ram, một trưởng huấn luyện trẻ của văn phòng Hướng đao 
Nepal, " Người bị nạn nào cũng là người Nepal cả, họ cũng cùng dòng 
máu dân tộc." 

7.- Những nạn nhạn động đất :Còn về con người thì sao ? 



177 



Trong phần này tôi không nói đến những nạn nhân phải khổ như thế 
nào, vì trên báo chí, và vô tuyến truyền hình đã đề cập đến nhiều rồi. Có 
những hình ảnh, những việc làm rất đáng trân trọng. Người Nepal có 
thể nghèo nhưng không hèn. Họ có thể nhận sự giúp đỡ của rất nhiều 
người nhưng không "chèo kéo", cầu xin sự giúp đỡ. Họ đón nhận những 
khó khăn nhưmộtthửthách và âm thầm vượt qua nó. 

Trong số những anh chị em cùng tham gia cứu trợ của đoàn, có 
người chính gia đình họ lại là nạn nhân trong cơn động đất , nhà họ bị 
đổ nát, thân nhân của một sô' người cũng bị chôn vùi trong đất đá gạch, 
thân nhân họ phải khổ cực như bao người, thế mà họ vẫn vững chân 
cùng đoàn tham gia cứu trỢ.Tinh thần Hướng đạo quá tuyệt vời, họ 
"giúp ích mọi người bất cứ lúc nào "Luật và lời hứa Hướng đạo không 
còn là lời nói suông mà nó đã thấm sâu vào trong tim của họ . Việc làm 
của các trưởng và cuả những anh chị này cũng đã kích thích tinh thần 
làm việc trong tôi. 

8.- Nhừng lời động viên, những lời khuyên nhủ và những 
lời an ủi chân tình 

Những lúc tôi phải quần quật với công việc thì thôi, còn những lúc nghỉ 
ngơi, rỗi rãi tôi thường liên hệ với quê nhà. Đôi lúc tôi cũng mệt mỏi, tinh 
thần căng thẳng, những lúc đó tôi thường nhận được những lời động 
viên, những lời khuyên nhủ từ các trưởng, các anh chị và bạn bè từ quê 
nhà. Xa nhau mọi người không tiếp được chén cơm, lỵ nước nhưng 
những lời vỗ về, an ủi đó, ngọt lịm mát cả tim gan người xa quê. Nó 
giống như vitamin được tiêm vào cho bênh nhân khi cần hồi sức, tăng 
lực .Vậy mà những lúc bình thường tôi chưa biết quý nó. Hóa ra, đâu 
phải một mình Hà Dương này tham gia cứu trợ mà cả một lực lượng 
hùng hậu yểm trợ phía sau . Ai bảo tôi cô đơn nào ? 

Đôi lúc tôi nghĩ, cái tên rừng của Hướng đạo nó hay lắm. Ví 
dụ như khi Hội Đồng Rừng đặt cho tôi là Hải Âu Bền Chí . Là Hải Âu tôi 
mới bay xa mà cụ thề là tôi bay đến tận Nepal và cứu trợ hằng tháng rồi 
còn gì ? Và tính từ Bền Chí rõ ràng các trưởng mong muốn tôi phải chịu 

khó, phải kiên trì, nhẫn nhục, phải nuôi dưỡng ý chí và cụ thể trong 

những ngày cứu trợ Hải Âu cần phải bền chí ,vượt khó để hoàn thành 
công tác cứu trợ .Tên Rừng của tôi còn là lời nhắc nhở, động viên tôi, nó 
còn định hướng cho tương lai đời tôi. Chao ôi thật là thú vị. Tôi yêu cái 



178 




Tên Rừng Hải Âu Bền Chí của tôi và tôi sẽ bền chí trong chuyến công tác 
cứu trợ này. 

Khi nghe Nepal bị động đất, các em Sói Con tự nguyện nhịn 
quà sáng, các trưởng và anh chị em Hướng đạo đóng góp tiền để gởi 
cho nạn nhân ở Nepal.Việc làm của Hướng đạo thể hiện được tinh thần" 
lá lành đùm lá rách', một đạo lý sống tốt đẹp từ ngàn đới của ông cha 
ta.Có như vậy chúng ta mới thể hiện câu "Tứ hải giai huynh đệ" của 
Hướng đạo. Có như vậy, phần nào an ủi động viên cho những người 
thiện nguyện đến cứu trợ Nepal. 

9. - Thay lời kết : 

* Việc làm của tôi, sự góp sức của tôi quá nhỏ bé trước sự 
đau thương mất mác quá to lớn cùa dân tộc Nepal.Tên Hà Dương hay 
Hải Âu Bền Chí rồi mọi người cũng chẳng biết nó là ai, nhưng thế giới họ 
sẽ biết ở nước Việt nam có nột nữ thiện nguyện đã đến với dân tộc 
Nepal. Hướng đạo thế giới phải thấy được trong hoàn cảnh Hướng đạo 
còn khó khăn mà có được lòng son đáng quý đáng yêu, đáng trân trọng 
như vậy. 

* Giá mà Hướng đạo Việt Nam đã được sớm công nhận 
tái hoạt động, thì trong cuộc cứu trợ này Hướng đạo Viêt nam sẽ đem 
một đoàn thiện nguyện đến với những con người bất hạnh ở Nepal " vì 
mọi người ". 



179 



* Nhân đâỵxin phép quý vị cho tôi gởi lời thăm hởi và 
chúc sức khỏe quý trưởng, quý anh chị em Hướng đạo Việt Nam, nhất là 
Hướng đạo Đà Nang và Liên đoàn Duy Tân Saigon là những người luôn 
theo dõi từng bước đường công tác của tôi và luôn nhắc nhở, động viên 
tôi . 

* Tôi cũng không quên cảm ơn Nhóm Giữ Vũng Mối 
Dây thúc dục nhắc nhở gởi bài tường thuật công việc để anh chị em nơi 
quê nhà sớm nhận được thông tin . 

* Giá mà, tôi là một nhà báo, nhà văn. ..thì những bài viết 
sẽ dễ đọc hơn, sẽ gây được nhiều thích thú và lòng kiên nhẫn khi đọc bài 
của tôi .Cảm thông và lượng thứ nếu gặp chỗ không hài lòng . Mục đích 
chủ yếu là truyền đạt tình hình cứu trợ . Quý vị cũng cảm thông , trong 
bài viết này chưa nói nhiều về nạn nhân bị động đất . Hẹn những bài sau 
tôi sẽ bổ sung những phần thiếu đó. 

Trân trọng kính chào. 

Hải Âu Bền Chí- Hà Dương 




về với Hợp Lực nghĩa là góp phần 
vào "Khôi than hồng" 



Cách đây vài năm trong một buổi chiều tại 
Phú Quốc, ngồi bên bờ biển Dương Đông, 
tôi và Trưởng Nguyễn Mạnh Hà có tâm sự 
cùng nhau về sức mạnh của phong trào 
theo nguyên tắc bó đũa. Tôi còn nhớ một ý 
chính của Trưởng là mỗi khi có Trại Họp 
Bạn của APR và thế giới Trưởng đều cố 
gắng sắp xếp tham dự, Trưởng nói vì mỗi 
Hướng đạo sinh là mỗi cục than hồng 
đang cháy đỏ, nếu để riêng lẻ thì mau tàn, 
nhưng để những cục than hồng đó thành 1 đống thì lửa sẽ đỏ rực, sức 
nóng lan tỏa rộng, lan ra xa, và lâu tàn. Ví dự đơn giản và hình tượng này 
đeo theo tôi trong suốt những năm tháng vừa qua. 

Từ ý nghĩa bó đũa này mốt số trưởng đã góp tay cho kỷ yếu GVMD là nơi 
bắt nhịp cầu để những người còn ít nhiều tâm huyết Hướng đạo qua đó 
hiểu và gần gũi nhau hơn, góp sức cho việc phát triển phong trào 
HĐVN, một phong trào có ít cho thanh thiếu niên và cho cả người lớn. 
Hướng đạo Việt Nam trong nước không gian sinh hoạt rất hạn hẹp, chỉ 
cho phép chúng ta làm những việc nhỏ, chúng ta hãy cố gắng xít lại bên 
nhau, xít lại trong tâm tưởng để cùng nhau sưởi ấm tầm lòng chugn 
thuỷ và làm tròn bổn phận cho phong trào, năm 2015 đến hẹn lại lên Trại 
Họp Bạn Hợp Lực sẽ được mở dù cho thời tiết không thuận lợi, mưa gió 
bão bùng. Trại Họp Bạn 2015 chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng 
chúng ta mỗi người là một cục than hồng về trại Họp Bạn để thành một 
khối than hòng chắc chắn HỢp Lực sẽ thành công. 

Tôi nhớ bài hát "Chèo đi, bơi đi, nước non đang chờ ta. Bơi đi, vững cầm 
tay lái và hát vang lên cho lòng hăng hái. Chèo đi, bơi đi, nước non đang 
chờ ta. Bơi đi, vững cầm tay lái và hát cho cao, trông lên ngày mai..." 




181 




MỤC LỤC 

4 Hợp quần là sức mạnh - GVMD 

5 Phân hóa & Hội nhập - Sư tử Đảm đương 

9 Cuộc đời bỉnh nghiệp của BP ... - Nguyễn Thúc Tuân 
1 1 Nội dung trao đổi trong cuộc ... - Võ Đỗ Khiêm 
1 7 Chào mừng ... của Đạo Xuân Hòa - sư tử Đảm đương TTS 
20 "Chương trình trẻ" là gì ? ... - Vĩnh Đào 
27 Seven point Road map for ... - Phạm Thonh Hiệp 

33 Thư của Ban điều hành HĐVN ... - Trần Minh Thiện 

34 DựThảo Hiên Chương Thành Lập Hội ■ Ng Duy Thông , Tôn Thất Sam 
54 Thân gửi các Trưởng trong toán Task Force - Tôn Thất Sam 
57 Quan điểm của Sáo dễ thương về việc ... 

66 Lược sử Hướng đạo Đạo Quảng Nam - Nguyễn Duy Bình 
68 Lược sử Hướng Đạo Kontum - Trà Ngọc Phú 
73 Tôi tham dự Khoá UVHL Hướng Đạo tại úc " Lm. Trần Vàn Hòa 
79 Những Luật Lệ Ngầm ở Nhật Bản Nên Biết 
81 Tráng Đoàn Vượt Sóng ... Hoàng Kim Châu RS 
89 Hươu Nóng Tính Sống Mãi Với Thời Gian - Sáo dễ thương 
99 Bổ Nông Nhiệt Thành .. Tê Giác Tận Tụy và Sáo dễ thương 
1 1 6Khoá uv LĐT 111/2014 - Đồng Nai - Nguyến Phương Loan RS 



124 Sắp sẵn (thơ) - Tuấn Việt 

1 25 Bài học thiên nhiên (Thơ) " Tuân Việt 
127 Giai Thoại vể Khúc Nhạc Giao Thừa 
130 Hồi Ký Hướng Đạo - Voi Hoạt Bát - Tiến Lộc 

1 49 HĐ các nước phải đến Việt Nam học nghề trưởng - SDT 
1 52 Thư của ASARC gởi Thủ tướng Chính Phủ Việt Nam 

154 Phân ưu 

155 Điểm sách -sư TỬ ĐẢM ĐƯƠNG 
158 Điểm báo 

1 63 Mạn đàm Tìm hiểu tổ chức của HĐVN ... Tôn Thất Hoàng Lộc 
1 66 Hình ảnh vật phẩm Trại Họp Bạn Hợp Lực 

168 Dựng Lêu (Thơ) - Phong Châu 

169 Những chữ ký rừng... Sáo Dễ thương 
172 Lễ ra mắt đạo Văn Lang 

1 74 Chuyến đi cứu trợ nạn nhân bị động đất ở NEPAL - Hải Ấu bền chí 
181 Về với Hợp Lực nghĩa là góp phẩn vào "Khối than hổng" - GVMD 
Phụ lục Hướng đạo và môi trường - Lê Anh Tuấn 



Lưu hành nội bộ 
Chịu trách nhiệm bài vở: Tr Tôn Thất Sam 
Kỹ thuật vi tính đồ hoạ: Tráng sinh Cần Thơ 
Nạp liệu: Tôn Thất Hùng 
In 400 bản 




30/06/2015 




